GIA ĐÌNH NGÀY NAY 


Nguyên tác: Eamily day by day 
Tác giả: Phrabhavanaviriyakhun 


Dịch giá: Tỳ khưu Thiện Minh 


NHÀ XUẤT BẢN TỎÓNG HỢP THÀNH PHÔ HÒ CHÍ MINH 





LỜI DỊCH GIÁ 


Chủ đề Hôn nhân - Gia đình, chúng tôi rất 
quan tâm, vì muốn khai thác những lời dạy của Đức 
Phật nhằm giúp cho anh chị em áp dụng trong gia 
đình, sống có hạnh phúc và an lạc. Đồng thời chứng 
minh cho thấy đức Phật Thích Ca cũng có nhiều giáo 
lý giảng dạy cho thanh niên thiếu nữ thời đó phương 
pháp sống có hạnh phúc khi mới lập gia đình. 


Cách đây 14 năm, chúng tôi có phiên dịch quyền 
“A Happy Married life-Hạnh phúc Lứa đôi” của 
Trưởng lão Hòa thượng Dhammananda, sách xuất bản 
3 lần, mỗi lần 2000 quyền, có nhiều thanh niên, thiếu 
nữ khi xem quyền này cho chúng tôi biết, quyên sách 
vô cùng quý giá vì có khả năng giúp họ sống hạnh 
phúc thêm trong đời sống gia đình. Những lời dạy của 
đức phật xem như là phép lạ, có khả năng chuyên hóa 
và làm thay đồi tâm tánh của chúng ta rất nhiêu. 


Quyền “Gia đình Ngày nay -Family day by day” 
là những bài giảng về chủ đề Gia đình của Tỳ khưu 
Trưởng lão Phrabhavanaviriyakhun (người Thái Lan) 
do Hội đoàn Dhammakaya phiên dịch đế cống hiến 
cho thanh niên thiếu nữ trong gia đình Phật tử tu học. 

Nhận thấy quyền sách có ý nghĩa nên chúng tôi 
soạn dịch để công hiến cho giới trẻ Việt Nam. Với hy 
vọng, một phần nào đó giúp cho anh chị tăng thêm 
niềm vui và hạnh phúc trong gia đình. 


Thủ Đức, ngày 30 tháng 9 năm 2014 
Tỳ khưu Thiện Minh PH.D 


Tình yêu... 
là sức mạnh giữ cho gia đình đứng vừng. 


Tình liên kết... 
tạo nhiệt tình ấm áp cho gia đình. 


Hạnh phúc... 
sẽ vây quanh tô âm của bạn suôt ngày đêm. 


Tập sách này chia sẻ cùng bạn nhiều câu chuyện 
chưa từng được nghe kê trước đó bao giờ. 


Lời đề tặng: 


Mong sao kết quả chín muối ở đây 

Lan tỏa khắp chúng sanh hữu tình 

Hầu mọi người có thể chứng đạt 

An tịnh, tuệ tri, tâm từ và chân đế. 

Để cuộc sống gia đình được ấm no hạnh phúc 
Cùng chuyên tâm tu tập toàn thiện 

Cảm nhận được đạo quả của Trung đạo 

Và chia sẻ phước thiện với tha nhân 


Hầu muôn người sông an tịnh trên cõi đời này qua 
sự an lạc bên trong muôn thuở. 


LỜI NÓI ĐÀU 


Kúẳ muốn giới thiệu một món ăn mới cho công chúng 
nơi một quốc gia nào đó, chúng ta cần chỉnh lại cách nêm nếm 
sao cho hợp với khẩu vị chung các món ăn nơi quốc gia ta 
muốn giới thiệu. Không phải chỉ gia giảm giá trị nội tại của 
món ăn đó, mà còn phải biến món ăn đó trở nên dễ dàng sử 
dụng đối với quảng đại quần chúng ngay tại địa phương đó. 
Những bài viết nguyên thủy trong cuốn sách này bắt nguồn từ 
nhãn quan Phật giáo Nguyên thủy Thái Lan về cuộc sống; ấn 
bản nguyên thủy cũng đề cập đến gia đình ấm cúng, được viết 
bằng tiếng Thái và chỉ dành cho độc giả người Thái. Sau khi 
ra mắt độc giả một thời gian, các tác giả lại muốn truyền tải 
hiểu biết trong cuốn sách này ra cho các độc giả không phải là 
người Thái, chính vì lẽ đó mà hiện nay cuốn sách này đã được 
xuất bản cho các độc giả phương Tây. Bởi lẽ bất kỳ ai, xuất 
thân từ bất kỳ nơi nào cũng có thê thưởng thức bánh pizza từ 
một cửa tiệm hay một nhà hàng nào đó; cuốn sách này không 
muốn ngụ ý rằng mọi người phải cải đạo Phật giáo, mà chỉ 
muốn mọi người đọc và coi đó như là một lời khuyên đơn 


giản đề cải thiện bản thân và thể hiện tốt hơn mối tương quan 
trong cuộc sống gia đình. 


Trong quá trình dịch cuốn sách này, chúng tôi cỗ gắng 
giữ lại ý nghĩa và cảm nhậnc  ơ bản trong ấn phẩm nguyên 
thủy, đồng thời còn muốn giúp cho độc giả không phải là 
người Thái cảm nhận được ý nghĩa và đem ra áp dụng trong 
cuộc sống đề có thể cảm thấy những lời dạy này cũng thích 
hợp với nền văn hóa đa dạng của riêng họ. Bất kỳ người 
nàocho dù khác biệt về tôn giáo, thời những lời dạy trong 
cuốn sách này chỉ muốn giúp họ tự giúp mình. Chẳng phải 
những lời dạy này mang tính giáo điều hay là chủ trương giáo 
điều của ai đó. Chính bản thân nước Thái do có tương quan rất 
sâu rộng với Phật giáo Nguyên thủy, đã liên kết mạnh mẽ với 
văn hóa và truyền thống Nam tông này. Cách thức giảng dạy 
giáo lý Sa-môn của người Thái chủ yếu là đề ra “điều này hay 
điều nọ”, là “trắng hay đen” chăng pha tạp màu xám, và chỉ cốt 
làm sao cho những người địa phương dễ dàng nhận thấy điều 
đó là hợp lý,đễ hiểu và đem ra thực hành. Hơn thế nữa văn hóa 
và ngôn từ của người Thái còn bao gồm một số những ngôn từ 
và câu cú tương đối rộng rãi ám chỉ đến những nghĩa vụ tâm 
linh con người hơn hắn các ngôn ngữ Tây Phương khác. Nếu 
xuất hiện bất kỳ điều gì là giáo điều hay khác biệt so với nền 
văn hóa hướng đến hòa bình toàn cầu, thời ta chẳng nên suy 
đoán rằng những lời dạy này là sai lầm và vô dụng và đó chỉ là 
những khác biệt về văn hóa, về hiểu biết lô-gic, về ngôn ngữ và 
về khung mẫu những lời giảng dạy này trong tỉnh xảo thực tiễn 
thuộc lãnh vực thực hành trí tuệ mà thôi. 


10 


Thuật ngữ được sử dụng trong cuốn sách này bao gồm 
ngôn ngữ Päli. Các hạn từ thuộc loại này thường có vấn đề 
gắn liền với những tôn giáo đặc thù. Vâng, khi các Phật tử 
sùng đạo trò truyện với nhau họ thường sử dụng những từ ngữ 
này. Nhưng nhìn chung, họ chỉ coI các từ ngữ này thuộc dạng 
từ vựng không hơn không kém. Những chủ đề đem ra thảo 
luận ở đây có thể được sử dụng vào mục tiêu khoa học và như 
vậy, chúng ta cần phải sử dụng những hạn từ khoa học nguyên 
thủy để mô tả tùy theo bối cảnh, vì ngôn ngữ Pãli đã định 
nghĩa đặc biệt và chính xác những chủ đề nguyên thủy được 
thảo luận ở đây. Thí dụ như có nhiều hạn từ ám chỉ đến tâm 
hay thần linh không thể nào tránh liên kết với tôn giáo. Như 
vậy không có lý do gì ta phải tách rời khỏi tôn giáo làm gì. 
Một dụng cụ đo lường chính yếu của người bếp trưởng chính 
là làm sao giúp vị đó nêm nêm những món ăn của mình. Thầy 
giáo chính là người giúp học sinh hiểu được điều cốt yếu đích 
thực của những môn dạy của mình. Ở đây chúng ta sửa soạn 
nhìn vào chính Tâm của chúng ta xem sự thể là gì — ngoài 
mục tiêu tôn giáo theo quan điểm phi tôn giáo và phi giáo 
điều. Người đầu bếp là bậc thầy chuyên truyền tải lời giảng 
dạy cho học trò, con người mà chúng ta gọi là Đức Phật đã 
khám phá ra điều cốt lõi của tâm và những gì có thật nơi các 
chúng sanh. Ngài đã qui định rằng &i/esư (được mô tả chỉ tiết 
dưới đây) đã kiềm chế tâm một cách tai hại và ngài đã luận ra 
rằng bằng cách nào để phục chế lại tâm đó được. Chúng ta 
đang có gắng biến cuốn sách này trở thành trung hòa nhất có 
thể, bởi lẽ khi ta hiểu được thực chất các lời dạy này và cách 


II 


ứng dụng của nó, các vị sẽ nhận ra tự bản chất các lời đạy này 
hoàn toàn mang tính trung lập. Chỉ bằng cách điều chỉnh cách 
nêm nếm đề giúp người khác nhận rõ những lời giảng dạy này 
dưới ánh sáng đích thực vậy. 

Hai thuật ngữ Pãli quan trọng được thảo luận trong cuốn 
sách này là boonya và kilesa. Đối với người Tây phương , cả 
hai khái niệm này đều rất khó hiểu, nhưng hai từ này đã trở 
nên có hữu nơi các Phật tử Phương Đông. Trong khi đó các 
tôn giáo hiện đại khác có cùng những triết lý tương tự như 
vậy, hai khái niệm này đã được giải thích xuyên suốt ở đây 
cho quí độc giả Tây phương để hiểu được vai trò quan trọng 
những khái niệm này nắm giữ trong những giáo huấn chính 
yêu trong cuộc sống. 


Đối với các Phật Tử, thuật ngữ Boonya là một từ Pãli rất 
khó đưa ra một định nghĩa bởi lẽ “Boomya là Boonya ”!!! thuật 
ngữ Pali này đã ăn sâu nơi văn hóa của các Phật tử địa 
phương đến nỗi không nhất thiết phải đưa ra một định nghĩa 
chính thức nào nữa. Giống như ta yêu cầu thầy giáo người Mỹ 
định nghĩa rõ mạo từ “the” hay “màu xanh” bằng những từ 
khác chẳng hạn. Tuy nhiên để giúp cho các độc giả không 
phải là Phật tử người Thái, chúng tôi mạo muội đưa ra một 
định nghĩa từ Boonya như sau “(hanh tịnh tự tạo” “tỉnh tấn 
hoàn hảo tích lũy được khi ta thành tựu tỉnh tắn” [Lưu ý: có 
nhiều người dịch Boonya, hay Boon (viết tắt) là “công đức”. 
Nhưng “công đức” lại không truyền tải tính chất quan trọng, 
tính lưu loát hay sinh lực của từ này, vì thế chúng tôi cảm thấy 


12 


điều quan trọng là nên tôn trọng ý nghĩa từ Pãli nguyên thủy 
vì lý do được giải thích ở trên]. Boonya hành động như là lực 
nam châm hút được các vật mang dương tính vào với cuộc 
sống hiện hữu của chúng ta. Có ba hành động chính tạo ra 
boonya (L) loại bỏ các thói hư tật xấu, (2) thực hiện hành vi 
thiện và (3) hành thiền nhằm mục đích tinh luyện tâm (hành 
thiền đơn giản chỉ là một hành vi tỉnh luyện tâm và không 
nhất thiết phải liên quan đến bất kỳ tôn giáo nào). Thật dễ 
dàng nhận ra rằng bất kỳ ai, bất kỳ ở đâu ta cũng có thể tu tập 
thoải mái ba hành vi này một cách nghiêm túc phù hợp với 
phẩm giá và niềm tin bất luận họ đang theo đuổi tôn giáo triết 
thuyết hay mục đích cuộc sống nào. Chăng liên quan gì đến số 
lượng boonya họ tích lũy được là bao nhiêu. Càng làm tốt bao 
nhiêu, chúng ta càng tích lũy cho mình được nhiều sinh lực 
giúp thu hút được càng nhiều công phước , thanh tịnh, thanh 
thản và thoải mái cho cuộc sống. Nói cách khác, “Điều gì đến 
phải đến”. Số lượng điều thiện nhận được từ môi trường sống 
của chúng ta tùy thuộc hoàn toàn vào tinh tấn chúng ta đã bỏ 
ra cho cuộc sống đó . Thực hiện đôi ba việc từ thiện , đi chùa 
hay chuyên cần không đủ khiến cho chúng ta trở thành giàu 
có về của cải vật chất hay chứng đạt hạnh phúc vĩnh hằng. 
Mục tiêu đóng vai trò quan trọng nơi khái niệm 5oønya. Lây 
thí dụ, người thầy làm nhiệm vụ giảng dạy của mình với lòng 
yêu nghề sẽ tạo được cho mình nhiều boonya (công đức), 
nhưng người thầy chỉ biết dạy để kiếm đồng lương sẽ chẳng 
tạo được công đức gì. Tuy nhiên tự bản chất việc giảng dạy 
vẫn là một thiện nghiệp rất đáng trân trọng! Đơn giản mà nói, 


13 


khi tạo ra được Đøoømya, chúng ta sẽ trở nên giàu có về mặt 
tinh tấn và đến lượt mình tinh tấn sẽ thu hút những việc thiện 
về phía chúng ta. Đây là cách chúng ta chứng đạt thành công 
trong cuộc sống này. 


Kilesa có thê là một đề tài khó thảo luận, bởi tính chất tế 
nhị và do nhận thức sai lầm ta thường gán cho hạn từ này. 
Thông thường chúng ta định nghĩa “ K//esa "là “lậu hoặc”, là 
“điều tội lỗi”, “điều bất thiện”, là “ách phược” là “uế nhiễm” 
hay là “độc dược” đã che phủ tâm khiến chúng ta không thể 
nhận ra chánh kiến hay chân đế. K¡/esz còn là một thứ độc 
dược làm cho tâm trạng chúng ta trở nên vẫn đục. Tuy nhiên 
bản chất nhân loại của chúng ta là thanh tịnh và cùng với hiểu 
biết cùng với chấp nhận những bất toàn của mình chúng ta sẽ 
học hỏi được cách cải thiện và “chiến thắng trận chiến nội 
tâm” chống lại những &//esa (lậu hoặc). Mặc dù thông thường 
chúng ta đều công nhận mình mắc phải nhiều thói hư tật xấu 
trong cuộc sống, nhưng chúng ta không nhận ra rằng, theo học 
thuyết Phật giáo, thời việc tích lũy những thói hư tật xấu này 
đã thực sự khởi đầu trước khi cuộc sống hiện hành của chúng 
ta thực sự bắt đầu. Mọi người đều biết rằng họ có nhiều thói 
quen bắt thiện cần phải được sửa đổi để cuộc sống trở nên dễ 
dàng và hạnh phúc hơn. Nếu các bạn không cảm nhận được 
điều này, thời rất có thê việc đọc cuốn sách này sẽ trở nên khó 
khăn với bạn! Nhưng chính bạn sẽ được lợi nhiều nhất từ 
những lời giảng dạy này! Nói cách khác, mọi sự đều ồn cả 
nếu như bạn không tự hoàn thiện khi nhận ra rằng chúng ta 


14 


còn đầy bất thiện và cần phải học hỏi cách này cách kháccó 
thể chế ngự được các bất toàn này, điều cân thiết là chúng ta 
phải am hiểu đầy đủ thực tế cuộc sống của chúng ta chưa toàn 
thiện và như vậy là ôn rồi. Một khi nhận ra mình còn nhiều 
bất toàn chúng ta có thê bắt đầu trải thảm cho một cuộc sống 
tốt đẹp hơn bằng cách tu luyện các giáo pháp của kẻ trí. Trong 
cuốn sách này chúng ta nhìn ngắm &¿lesa dưới lăng kính Phật 
giáo, nhưng điều cốt lõi, tức là ý nghĩa của các lậu hoặc 
(kilesa) có thê tìm thấy được ở bất kỳ tôn giáo nào. Chính vì 
thế, khi đề cập đến các lậu hoặc (kilesa) chúng ta nhìn đến 
khía cạnh những khuynh hướng và những thói quen tiêu cực, 
phi đạo đức, và không thể chấp nhận được về mặt xã hội 
chúng ta đã tích lũy được trong quá khứ và vẫn còn đang tích 
lũy trong hiện tại. 

Giống như khi bạn gieo hạt giống và chăm bón với đầy 
đủ điều kiện tốt nhất rồi chờ đợi hạt giốn g đó sẽ đâm chồi nây 
lộc trong vườn của bạn, chúng tôi cũng hy vọng các bạn sẽ 
đâm chồi nây lộc bằng cách kiên trì siêng năng tu tập những 
lời dạy phổ quát được gieo vào chính tâm hồn bạn. Hãy 
thưởng thức và tiến bộ. 


Ban Biên soạn 


Nhóm chuyển ngữ tiếng Anh Hội Dhanunakaya 


15 


16 


LỜI GIỚI THIỆU 


K¿ từ khi nhân loại xuất hiện trên trái đất này, không 
hiểu vì lýdogì chúng ta đã dốc toàn lực để tìm kiếm và 
nghiên cứu kiến thức và công nghệ mới? Tìm hiểu tận căn câu 
hỏi này, sau cùng chúng ta sẽ nhận được câu trả lời rõ ràng 
như sau: 


Nhân loại đã sanh ra cùng với vô minh, đau khổ và sợ 
hãi. Tại sao chúng ta phải ngu dốt đến như vậy ? Chúng ta 
không có được câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào sau đây: 
Trước khi xuất hiện trên cõi đời này chúng ta đã ở đâu? Tại 
sao chúng ta được sanh ra? Chúng ta sẽ tồn tại được trong bao 
lâu trên cõi đời này? Và chúng ta sẽ đi về đâu sau khi chết? 
Ấy vậy mà chúng ta lại tỏ ra bực bội khi có ai gọi ta là đồ 
ngu! Trầm trọng hơn nữa, trong suốt cuộc sống này chúng ta 
buộc phải đối mặt với đau khổ. Điều này có nghĩa là, ở vào 
một thời điểm nào đó chúng ta phải cảm nhận thấy đau khổ do 
đói khát, do bệnh tật, già nua và phải chết. Đau khổ là một 
phần có hữu trong cuộc sống chúng ta. 


l7 


Hậu quả nỗi bất hạnh do đau khổ đem lại chính là sợ hãi. 
Chúng ta càng ngu dốt, thời chúng ta càng cảm thấy đau khổ. 
Toàn bộ sự việc chỉ là do vô minh (không biết) mà ra! Tôi tệ 
hơn nữa, có một số người trong chúng ta bắt đầu hiểu biết đôi 
chút, nhưng vẫn liên tục phạm phải những lỗi lầm. Càng cảm 
thấy đau khổ bao nhiêu thời chúng ta càng phải đối mặt với 
nhiều sợ hãi bấy nhiêu. Chính vì lẽ đó, kiến thức thực sự con 
người cần tìm tòi nghiên cứu đó chính là cách đoạn diệt được 
đến tận gốc rễ vô minh, đau khổ và sợ hãi của chúng ta. 


Đơn giản hơn: “Bởi lẽ do không ưa thích đau đớn thể 
chất cũng như tinh thần , chúng ta cần đến hạnh phúc. Bởi lẽ 
cần đến hạnh phúc chúng ta phải tìm tòi nghiên cứu điều gì đó 
có thể giúp chúng ta đoạn diệt được hết đau khổ và đem lại 
hạnh phúc trường cửu cho chúng ta.” Thông qua cách suy tư 
như vậy nhân loại thực hiện rất nhiều nghiên cứu khác nhau. 
Và quả là điều thất vọng to lớn cho con người, đa phần những 
nghiên cứu tìm tòi này đều không đem lại bất kỳ thành công 
mỹ mãn nào. 

Chính vì lẽ đó, thiền viện Dhammakaya được thiết lập 
nhằm mục đích giúp cho chính thiền viện và các cư dân sống 
trong đó có địp tu tâm tích đức đề trở thành những con người 
chân chính và lương thiện đích thực . Thiền viện đã đ  ramục 
tiêu chính là huấn luyện những con người thực sự am hiểu 
Phật Pháp, hay “những lời dạy của một con người mà chúng 
ta thường gọi là Đức Phật và tạo điều kiện cho họ tu luyện để 
có thể tự mình chứng minh có sự hiện hữu và bản chất Phật 


18 


Pháp đích thực. Hiện nay thiền viện này đã mở rộng chỉ nhánh 
đến nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Những con số khách 
hành hương đến thăm thiền viện ngày càng gia tăng đáng kê, 
họ đến để tu luyện Phật Pháp với mục đích là đoạn diệt tận 
gốc tất cả những lậu hoặc (kửes4) để có thể chứng đạt cái họ 
gọi là Niết bàn, tức là điểm đến mà ở đó mọi đau khổ không 
còn hiện hữu trong ta nữa. Thế rồi thiền viện còn quyết định 
nhận lãnh nhiệm vụ truyền bá kiến thức này cho người khác là 
một phần chính yếu cuộc sống của họ. Kết quả là đã có sư 
tăng thịnh những hỗ trợ kỹ thuật và quản trị dành cho những 
tăng chúng tương đối nhỏ hơn trụ trì trong các thiền viện 
trong nhiều năm trước đó. 


Tuy nhiên, Thiền viện Dhammakaya không bao giờ từ bỏ 
mục tiêu chính đó là phát triển các thành viên của mình trở 
thành người chân chính và thuyết dạy cho họ cách hành thiên. 
Hơn thế nữa, thiền viện còn tổ chức rất nhiều những nghi lễ 
suốt cả năm, thiền viện còn tạo cơ hội cho những người muốn 
thọ cụ túc giới đầy đủ làm sa-môn và cống hiến cuộc sống của 
mình nhằm tìm kiếm mục đích tối thượng. 


Mặc dù cuốn sách nhỏ này nhằm đáp ứng nhu cầu cho 
các cư sĩ gia chủ, mục đích nhằm đến vẫn giống nhau cho tất 
cả những ai tìm đọc cho được: Đó chính là giúp chúng ta trở 
thành những con người lương thiện chân chính. Một khi đem 
áp dụng cuốn sách này vào cuộc sống, nó cũng giúp những ai 
muốn cống hiến cuộc sống của mình cho Phật Pháp và trở 
thành sa-môn trong tương lai. 


19 


Những mục tiêu cuộc sống có thể được cô đọng lại trong 
mức độ chính sau đây: 


1) Mục tiêu phàm tục - đó là trở thành một người lương 
thiện và hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại này. 


2) Mục tiêu siêu thế và phàm tục - đó là trở thành một 
người lương thiện ngay trong cuộc sống hiện tại này và có thể 
chứng đạt cõi hạnh phúc sau khi chết. 


3) Mục tiêu siêu thế - dành cho những ai nhắm đến 
chứng đắc chánh đạo, chánh quả và Niết bàn. 

Đối với những người ở mức độ đầu tiên, con người 
chúng ta gọi là Đức Phật sẽ cho họ lời khuyên sau đây: Có 
bốn giáo pháp khiến cho cuộc sống hiện tại chúng ta đang 
sông trở thành hạnh phúc: đó là chuyên cần tích cóp tài sản 
cho chính mình, giữ cho tài sản đó được an toàn, cận thân 
với những thiện nhân và khôn khéo cai quản tải sản của 
mình kiếm được. 

Bởi vì tài sản là một vật dụng không lấy gì làm chắc chắn 
cho lắm, vật dụng ấy có thể dễ dàng hư hao mất mát. Hoặc là 
đo thiên tai (lụt lội, hỏa hoạn), do trộm cướp, hình phạt hay 
tịch thu, tiền bạc sẽ nhanh chóng lọt ra ngoài tầm kiểm soát 
của ta. Chính vì lẽ đó khi kiếm được tài sản ta cần biết giữ lấy 
cho cần thận, không tiêu pha quá trớn. Hơn thế nữa cận thân 
với bạn bè tốt sẽ không dẫn ta đến chỗ phá sản (như thói quen 
chơi đêm, cờ bạc, rượu chè hay cận thân với phường côn đồ, 
v.V...) cũng là một cách giúp giữ tài sản của ta được an toàn. 


20 


Liên quan đến mức độ thứ hai, nếu ta có ý định đến nơi 
hoan lạc sau khi chết, chúng ta có thê làm được như vậy bằng 
cách học tập và tu luyện Phật Pháp. Như vậy chúng ta sẽ được 
dạy thực hiện bố thí, giữ giới, tự kiềm chế và hành thiên. 
Chính bởi điều thiện sẽ sản sanh ra điều thiện chúng ta sẽ đạt 
đến được định mệnh hoan hỷ khi qua đời. 


Cuối cùng, liên quan đến mục tiêu cuộc sống tột đỉnh và 
tối thượng. Điều cơ bản là chúng ta phải tu tập Phật Pháp 
trong suốt cuộc sống, chúng ta cần phải tu luyện để được giải 
thoát khỏi tính chây lười, tùy niệm liên tục về những bắt trắc 
trong cuộc sống và không chạy theo tà hạnh trong các dục 
giác quan. Cuối cùng t hông qua chánh đạo chúng ta sẽ đến 
được đích điểm cuối cùng đó chính là Niết bàn. 


Vì bất kỳ ai đọc cuốn sách này: mong sao quí vị nhận 
được phước lành với tuệ tri cần thiết để theo đuổi cuộc sống 
với tỉnh giác và chánh niệm. Mong sao quí vị được hạnh phúc 
và thịnh vượng. Mong sao toàn thể gia đình và bạn bè trợ giúp 
các bạn đề dễ dàng thành công đạt đến ba mục tiêu ngay trong 
chính cuộc sống này để kết thúc được toàn bộ đau khổ và 
chứng đạt Phật Pháp tối thượng. 


Thân mến 
PhrabbavanawiriyakhUn (Phadet Daffqjeevo) 


Phó Viện trưởng Thiền viện 
Dhamnakaya Pathum Than, TháiLan 


21 


s 


Phần Một 
CUỘC SÓNG GIA ĐÌNH 


24 


Chương Ï 
Gia đình là øi? 


Địm nghĩa “Gia đình Hiện đại” đã và đang trở thành 
một thách thức lớn bởi lẽ hạn từ “gia đình” mang nhiều ý nghĩa 
đa dạng liên quan đến vô số các nền văn hóa khác nhau trên 
khắp thế giới. Quả thật có rất nhiều dạng gia đình tùy thuộc vào 
vị trí chúng ta đang hiện diện trên cõi đời này! Tuy nhiên, bất 
chấp các nền văn hóa có khác nhau đến mức độ nảo, thời nhịp 
đập trái tim của một “gia đình hạnh phúc” vẫn kiên định trước 
sau như một: nếu nhịp tim đó ngừng đập, thời gia đình cũng 
chết theo, ngay cả khi về mặt thê chất mỌI người vẫn tiếp tục 
sống chung dưới cùng một ngôi nhà với nhau. 


Liên quan đến tính đa dạng nơi các gia đình tại Hoa Kỳ, 
ngài Zinn và Eitzen khăng định như sau: 


“Xã hội hiện đại thường quan niệm gia đình là thiên đàng 
ngay trên cõi đời này, bằng cách đáp ứng đây đủ những nhu 
câu tuyệt đối cho gia đình đó. Gia đình là nơi động viên cổ vũ 
tình thân mật, tình yêu và niềm tin trong đó những cá nhân có 
thể thoát khỏi cuộc cạnh tranh của những thế lực vô nhân đạo 
trong xã hội hiện đại để thoát khỏi thế giới công nghiệp hóa 
bắt chấp luật lệ và gia đình còn là nơi được kỳ vọng đem lại 
cho ta sự ấm áp, tính dịu dàng và tình thông cảm từ một 
người mẹ đây tình thương và ta có thể kỳ vọng được người 


2o 


cha bảo vệ cho ta trên cối đời này. Tuy nhiên, ý tưởng bảo vệ 
đó đang suy yếu dẫn khi mà xã hội dân sự đang phải đối mặt 
với những xung đột nội tại ngày càng gia tăng và ít phối hợp 
với những quyên dân sự ngày càng gia tăng cộng với những 
bảo vệ của nhà nước. Đối với nhiễu người ý tưởng chu tất 
những đòi hơi cá nhân hay gia đình đang dân thay thế sự bảo 
vệ như là một vai trò chính yếu của gia đình. Hiện nay gia 
đình đang đáp ứng những “nhu câu thiết yếu ”nhưng lại thiểu 


, 


từ phía những dàn xếp xã hội ”. 


Theo phương án dàn xếp hiện đại và “hoàn hảo”, điều các 
thành viên gia đình mong đợi làmong đợi nhận được một thứ 
tình yêu, một sự động viên, hỗ trợ và cảm nhận gần gửi VÔ 
điều kiện của gia đình. Một khi cảm nhận này xuất hiện, gia 
đình là một “đơn vị” đem lại niềm tin cho từng thành viên 
trong gia đình. Một khi thiếu văng cảm nhận này, gia đình sẽ 
phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. 

Những trở ngại lớn nhất con người phải đối mặt khi tạo ra 
một mối tương quan lâu dài quan trọng ở điều gì? Những yếu 
tố quan trọng nào giới trẻ ngày nay thường gặp phải cần phải 
nhấn mạnh đến khi nghĩ đến kết hôn? Cần phải giải quyết 
những vấn đề gì để duy trì cuộc sống tình cảm lành mạnh với 
người khác? Con cái chúng ta cần phải được nuôi dạy ra sao 
để có thể giải quyết những khó khăn đó một cách sáng tạo và 
trở thành những nhà lãnh đạo tương lai? 


26 


Chương 2 


Những suy tư trước khi 
khởi sự lập gia đình 


Đau chỉnh và kiểm soát cảm xúc trước khi tiến hành 
kết hôn với ai đó là nền tảng quan trọng để duy trì tương quan 
lành mạnh cũng là cách tốt nhất để phòng ngừa ly dị. Nếu 
những người bạn đời không biết cách kiềm chế cảm xúc , hôn 
nhân của họ sẽ khó tránh khỏi tập trung vào những thói quen 
tiêu cực nơi người tình của mình. Thiếu một vài can thiệp từ 
bên ngoài hay những thấu hiểu phức tạp, những cảm xúc thiếu 
kiềm chế đó cuối cùng sẽ dẫn đến chia tay hoặc ly dị. 

Khi người bạn đời tìm hiểu cách giải quyết những gánh 
nặng tâm linh và kiềm chế những cảm xúc tiêu cực, họ sẽ có 
thê duy trì được cảm nhận tích cực liên quan đến nhau. Họ sẽ 
loại bỏ những thói quen kém phẩm chất cũng như những hành 
vị tiêu cực luôn gây tôn hại những ràng buộc xây dựng giúp tạo 
ra những mối tương quan mạnh mẽ. Chúng ta cần đạt được 
những phâm chất nào trước khi đi đến hôn nhân với nhaứ 


1. Tính Tự Lập: (dựa vào nỗ lực và khả năng củanình) 


“Những kỳ vọng sai lầm chỉ đem đến thất vọng mà thôi”. 


Sự 


Khi thiếu tự tin, chúng ta sẽ dựa vào điều gì đó giúp giải 
quyết mọi vấn đề trong cuộc sống đầy thách thức này. Nhiều 
người lập gia đình chỉ vì muốn có ai đó chăm sóc và giúp giải 
quyết những vấn đề cho họ. Một số người tìm kiếm người bạn 
đời chỉ dựa trên sắc đẹp. Rất tiếc sắc đẹp này chỉ tồn tại rất 
ngăn ngủi và để duy trì sắc đẹp quả là điều vô cùng tốn kém. 
Nếu cuộc tìm kiếm người bạn đời chỉ chủ yêu dựa trên sự “lệ 
thuộc vào người khác” thời oán hận hay xung đột sẽ xảy ra 
bất kỳ lúc nào họ không còn cảm thấy an toàn đề duy tr ì cuộc 
sống chung với nhau. 


Cấu trúc tâm linh chính xác trước hôn nhân chính là, “Tôi 
phải dựa vào chính mình!”. Tự lập là yêu tố chínhyêu để tu 
thân mình trước khi quyết định tiến tới kết hôn với người bạn 
đời. Chúng ta phảicó trách nhiệm, trung thực, có giới đức và 
quảng đại. Chúng ta phải hiểu được khái niệm tự hy sinh bản 
thân mình. Bằng cách thu thập kiến thức, kỹ năng sống và 
những nguyên tắc đạo đức trước khi kết hôn. Được như vậy 
chúng ta sẽ có thê đề cao người khác và mối liên kết giữa 
chúng ta sẽ trở nên bền vững trong suốt quãng đời còn lại. 


2. Thế nào là người bạn đời tốt? 


Vào lúc đầu, chúng ta chỉ có thể quan sát sắc đẹp thê 
chất của người bạn đời, chớ không nhận ra sắc đẹp tâm hồn 
của họ. Chính vì thế chúng ta hãy quan sát bốn mức độ sắc 
đẹp sau đây: 


28 


a. Sắc đẹp bên ngoài:Y phục, trang điểm, kiểu tóc. 
Toàn bộ đều là dáng vẻ bề ngoài và sẽ trở nên lỗi thời theo 
mùa hay thị hiếu thời trang. Đây là loại sắc đẹp ta có thể dùng 


tiên mua được. 


b. Sắc đẹp thân xác:Diện mạo, hình dáng, làn da, tay 
chân là sắc đẹp riêng của từng cá nhân mỗi người, không thể 
dùng tiền mua được và cũng sẽ không tồn tại lâu dài. Đây 
không phải là dấu hiệu cho thấy người đó tốt hay xấu. 


c. Sắc đẹp phong cách: Lời nói và hành động thích hợp 
đối với tha nhân. Điều này bao gồm cả tính nhã nhặn, khiêm 
tốn, kính trọng, lịch sự và vui tươi hớn hở.Tuy nhiên, nếu 
những thái độ này không xuất phát từ tâm hồn, ta có thể coi 
đó là không trung thực hay giả dối. Có nhiều tục ngữ nói về 


, 


loại sắc đẹp này như: “Mật ngọt chết ruôi”, “Khởi đầu ngon 


ngọt, kết thúc đăng cay” và “Ngọt miệng, chua lòng”. 


d. Sắc đẹp tâm hồn:Là loại sắc đẹp trọn hảo trong tâm 
hồn, chỉ có thể diễn tả được bằng phong cách sống của 
chúng ta. Những hành vi mỗi ngày và những bốn phận tài 
chánh của chúng ta liên quan đến y phục, thực phẩm,nhà cửa 
và chăm sóc sức khỏe: tất cả những thứ đó đều toát lên sắc 
đẹp tâm hồn. 

3. “Hỗ trợ”: Chúng ta cần phải được hướng dẫn để tiến 
tới hôn nhân. Vì sao? Bởi lẽ chúng ta khó có thể nhận ra được 


29 


sắc đẹp tâm hồn, chúng ta thực sự cần trình bày với những 
người khôn ngoan, có kinh nghiệm trong cuộc sống hôn nhân. 
Nói cách khác, chúng ta cần đến một người thầy, một huấn 
luyện viên, họ là những người có thể cho chúng ta những lời 
khuyên liên quan đến vấn đề hôn nhân và gia đình. Một người 
chúng ta chọn làm quân sư phải là người đạo đức, tuân thủ giới 
luật và chính các vị đó cũng phải có một đạo sư vĩ đại! Quả thật 
các vị đó phải là những người có khả năng chỉ lối dẫn đường, là 
vị cô vẫn dày dạn kinh nghiệm và phải là người chúng ta có thê 
đặt trọn niềm tin nơi những gì họ thuyết dạy! 


4. Hành thiền: Chúng ta còn phải luyện tập hành thiền 
để tinh luyện tâm của chúng ta! Trước khi đi đến hôn nhân, 
quả là điều lý tưởng nếu chúng ta học biết phải hành thiền như 
thế nào để biến tâm trí trở nên trong sáng, dẹp bỏ những lo 
lắng sang một bên, quên đi những mối xung khắc quá khứ. 
Hành thiền sẽ giúp ta thúc đây cô vũ an tịnh nội tâm và những 
người xung quanh và lần lượt bất kỳ ai chúng ta bắt gặp trên 
đường đời. Tìm cho được người bạn đời cũng biết hành thiền, 
hay có ý muốn học hỏi hành thiền, làm như vậy chúng ta sẽ 
đạt đến sức mạnh và ồn định trong cuộc sống. 


30 


Chương 3 


Bốn khó khăn trong hôn nhân 


Tái với bát kỳ ai đang suy tính tiễn tới hôn nhân, Tính 
Tự Lập: dựa vào nỗ lực và khả năng của chính mình là điều 
kiện sống còn. Tất cả bốn yếu tố đã thảo luận trong chương 
Hai cung cấp cho chúng ta cách thức để tiến tới, sống thành 
công và sống trung thực. Đương nhiên những vấn đề khó khăn 
luôn nổi lên nhưng chúng ta nên tỉnh giác rằng có bốn nguyên 
tắc cơ bản cần phải tuân thủ mỗi khi đối mặt với những tình 
huống bất ngờ xảy ra, xuất phát từ những lậu hoặc (&¿iesa) nơi 
cá tánh của người khác. Tiếng Pãli gọi đây là “Gharavas- 
dhamma ”, tức là “Phật Pháp dành cho Gia chủ ”. 


Bao gồm các đức tính sau đây: Tính trung thực (sacca), 
tự kiềm chế (đzrna), tính kham nhẫn (khami) và lòng hy sinh 
(caga). Khi thiếu bất kỳ nguyên tắc nào trong bốn nguyên tắc 
này, xung đột hay bất hòa sẽ khởi lên trong bất kỳ mối tương 
quan nhân loại nào và tạo ra những khó khăn sau đây: 

1. Thất tín: Do thiếu trung thực (sacca) thất tín khởi lên. 
Thất tín không những chỉ xảy ra giữa vợ chồng với nhau mà 
còn xảy ra giữa con cái hay giữa cha mẹ và con cái với nhau 
nữa. Thất tín lóe lên nhiều khía cạnh nghi ngờ và bất hòa với 


3l 


người khác. Một vài tình huống do ghen tương tạo ra, một số 
do bất bình đẳng, do lừa dối và do thiếu trách nhiệm. Bất luận 
phát xuất từ nguồn gốc nghi ngờ nào, những thành viên đã 
sống chung trong một thời gian dài nếu không được kiểm tra 
chặt chẽ thất tín sẽ đễ dàng khởi lên. 


2. Trì trệ: Tình trạng trì trệ diễn ra khi người tađể mất 
động cơ thúc đầy hầu cải thiện chính khả năng hiểu biết, tuệ 
tri hay những tài năng của chính mình. Tính trì trệ khởi lên do 
thiếu tự kiềm chế (đzma). Thường thì người vợ hay người 
chồng cảm thấy trì trệ trong khi đó người kia cố gắng cải thiện 
chính mình. Khó khăn này không do tự tính gay gắt khắt khe, 
nhưng bởi vì các thành viên khác trong gia đình đang kiên trì 
tự thích nghi trước những tình huống mới và những thành 
viên nào bị bỏ lại đàng sau từ chối thích ứng với những thay 
đổi hay những đổi mới. Họ trở nên suy yếu và tiếp tục thực 
hiện những gì họ đã quen làm. Những hạng người này gặp 
phải khó khăn đề thay đổi và cũng như thế những người khác 
cũng gặp khó khăn đề lôi kéo họ đi theo. 


3. Vô cảm hay thiếu quan tâm: Trong xã hội hiện đại, có 
nhiều bậc làm cha làm mẹ đã trở thành quá lãnh đạm hay 
không còn quan tâm đến việc nuôi dạy con cái và các cặp vợ 
chồng đang trở nên thiếu quan tâm đề duy trì mối tương quan 
đầy hào hứng. Nếu có thành viên trong gia đình làm điều gì sai 
quấy, cha mẹ sẽ nói rằng: “Muốn làm gì thì làm, cha mẹ cảm 
thấy quá mệt mỏi nói cho con cái biết phải làm gì rôi!”. Điều 
này sẽ dẫn chúng ta đến chỗ tạo ra một thê hệ “muốn làm øgì thì 


Eớ 


làm!”.Thế hệ này chăng tuân giữ những qui tắc vững chắc cho 
hành vi của họ. Điều này xảy ra là do thiếu kham nhẫn (khanri). 


4. Ích kỷ: Sống trong một nhóm người thân mật quả là 
điều vô cùng khó khăn bởi lẽ tất cả mọi người cần phải chia sẻ 
thời giờ, của cải, niềm tin và trách nhiệm với nhau dựa trên cơ 
sở hàng ngày. Chia sẻ quả là phức tạp và chứa đầy thách thức! 
Tính ích kỷ khiến chúng ta không muốn chia sẻ bất kỳ điều gì 
với người khác. Bởi vì do thiếu hy sinh (caga), chúng ta muốn 
sở hữu tất cả mọi sự cho chính mình. Chúng ta muốn thu vén 
mọi sự để cảm thấy an toàn, thành công, không lệ thuộc và 
duy nhất, nhưng chúng ta cũng cần phải chia sẻ những thứ đó 
với các thành viên trong gia đình mà chăng nên có cảm nghĩ 
là mất mát hay thua thiệt. 


Bồn nguyên tắc này đối nghịch với bốn phẩm chất thiện 
mà chúng ta đang tìm kiếm nơi tính khí của một con người 
chúng ta đang tìm kiếm để kết tình thân hữu. Đặc biệt khi 
chúng ta tìm kiếm đây đó một người bạn đời, hay suy nghĩ 
mình sẽ có một gia đình, chúng ta phải sửa soạn đầy đủ để 
gặp gỡ nhiều hạng người khác nhau và tìm kiếm những phẩm 
chất thiện nơi họ có thể dẫn ta đếnmột mối tương quan tốt. Có 
trong lòng ý định thiết lập một mối tương quan hữu hảo đó 
chính là cuốn “Phật pháp dành cho các gia chủ ”.Nêu muôn 
gán cho một tên khác, chúng ta có thê gọi là “Những cơ sở 
xáy dựng gia đình hạnh phúc ”. 


33 


34 


Chương 4 


Bốn bí quyết tránh khó khăn 
trong hôn nhân 


Sacca: Tính trung thực 


Sacca có nghĩa là tính trung thực, tính chân thực, tình 
thần trách nhiệm và cảm nhận tin tưởng mạnh mẽ đối với tha 
nhân. Trong khi phân tích cuộc sống gia đình, ý thức trách 
nhiệm của từng thành viên là yếu tố quan trọng nhất. Nếu 
chúng ta thiếu trách nhiệm, kết quả tức khắc sẽ dẫn đến thất 
tín trong gia đình. Cũng tương tự như vậy, nếu chúng ta 
muốn lập gia đình, đặc tính đầu tiên chúng ta phải đánh giá 
cao đó chính là ý thức trách nhiệm của người bạn đời tiềm 
năng của chúng ta. Cả hai phải thừa nhận rằng: từng mỗi 
người có đủ trách nhiệm để trợ giúp lẫn nhau trong cuộc 
sống, khi sống cũng như khi chết, trong thành công hay thất 
bại của mỗi thành viên trong gia đình. 


Một người đáng tin cậy thể hiện tỉnh thần trách nhiệm 
bằng nhiều cách: 


Trong lời nói, lời nói của chúng ta phải luôn đáng tin 
tưởng và thường xuyên tỏ ra đáng yêu. Chúng ta phải cần thận 


2Ó 


trong lời nói, ngay cả khi sự thật tỏ ra khó chấp nhận trong 
một số tình huống nào đó. Nếu toàn bộ sự thật sẽ làm tổn 
thương người khác thời không nhất thiết phải tiết lộ, thời tốt 
hơn ta nên chọn phần nhã nhặn hơn là tiết lộ sự thật. Trong 
công việc, tỷ dụ như một người đáng tin cậy luôn luôn chú ý 
đến tinh thần trách nhiệm bằng cách hoàn thành xuất sắc công 
việc của mình và thực hiện công việc đó cách tốt nhất theo 
khả năng. Nếu cảm thấy cần được giúp đỡ đề hoàn thành công 
việc, họ sẽ yêu cầu trợ giúp nơi những người giám sát thích 
hợp với lòng kính trọng khiêm tốn và tự tin. Khi kết bạn và 
duy trì tình bạn, chúng ta sẽ tỏ ra thành thật và không giấu 
giếm những việc chúng ta phải làm. Chúng ta phải tỏ ra thắng 
thắn và không thiên vị. Chúng ta không được có thành kiến do 
yêu ghét, ngu si và sợ hãi. Trong những tiêu chuẩn đạo đức, 
chúng ta phải tuân thủ theo “qui tắc mà chúng ta đang theo 
đuổi trong cuộc sống”. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta sẽ 
không cố ý muốn làm điều sai quấy, đi ngược lại với tôn giáo, 
ngược lại với nền văn hóa, hay ngược lại với những qui luật 
của quốc gia. Như vậy, tự nhiên chúng ta sẽ có được một nền 
tảng vững chắc dựa trên Phật Pháp hay Chân đề. 


Khi chúng ta biểu lộ tính trung thực trong bốn lãnh vực 
này, chúng ta sẽ giới thiệu một cách tốt nhất cho mọi người 
được biết về Đại Boonya, tức là công đức vĩ đại vậy. 


Dama: Tự kiêm chê 


36 


Việc tu luyện kiềm chế có nghĩa là thân và tâm tỉnh giác 
về tuệ tri, khả năng và liêm khiết trong từng ngày một. Kiềm 
chế cũng có thể ám chỉ đến “yêu thích tu tâm.” Để làm được 
như vậy ta cần đến một người thầy hay một thiền sư hướng 
dẫn. Lẽ dĩ nhiên, vấn đề ở đây là làm sao ta tìm ra được vị đó. 
Người thầy của chúng ta không chỉ cần phải khôn ngoan và 
muốn chỉ dạy cho chúng ta, nhưng chúng ta phải biết lắng 
nghe, phân tích và muốn lắng nghe những lời dạy dỗ của vị 
đó. Nếu thực hành những lời chỉ dạy của người thầy khôn 
ngoan, chúng ta chỉ có tăng thịnh mà thôi. Chúng ta sẽ học 
phải đặt câu hỏi với vị đó thế nào về chính những suy tư và 
hành động của chúng ta cho đến khi nào chúng ta tạo ra được 
những thói quen giới đức và kiên trì thực hiện những việc 
thiện bắt nguồn từ trái tìm và từ tắm lòng trong sáng. Chỉ lúc 
đó chúng ta mới trở thành một người tuyệt hảo được. 


Khanti: Kham nhẫn 


Kham nhẫn, tức là chịu đựng là đức tính rất cần thiết để 
có thê thay đổi chính mình. Chính xác chúng ta cần phải chịu 
đựng những gì ? Chúng ta cần phải chịu đựng những tình 
huống không thuận lợi trong hoàn cảnh vật chất cụ thể của 
chúng ta, như quá nóng bức, quá lạnh, trời nắng quá gay gắt 
hay gió thổi mạnh, v.v... chúng ta cũng cần phải chịu đựng 
những đau khổ thê xác (như bệnh tật, đau đớn, tuôi già) mà 
không rên rỉ hay phàn nàn quá đáng. Chúng ta phải chịu đựng 
những xung khắc lẫn nhau, có nghĩa là phải chịu đựng những 


7 


lậu hoặc của người xung quanh chúng ta. Phải chấp nhận sự 
thật là chúng ta có rất nhiều yếu đuối, như những ước muốn 
không được thỏa mãn thường dẫn đến bất mãn, sầu khổ, sân 
hận và mất mát. Những yêu đuối của chúng ta _, cả nơi chỗ 

riêng tư chung lẫn với nhau tạo ra, những xung khắc không 
thê tránh khỏi. Nếu luôn luôn tìm cách tránh xa những xung 
khắc với chính mình hay với người khác, thời chúng ta nên 
phân tích những yếu đuối của chúng ta và suy nghĩ hai lần 
trước khi chọn lựa một người bạn đời. Không nói đến những 
yêu đuối của chúng ta, xung đột có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. 
Thí dụ như, trước khi dàn xếp việc cưới hỏi, có thể khiến cho 
chúng ta bị căng thắng (stress) và xung đột bởi vì các cặp vợ 
chồng trong thời gian hứa hôn vẫn còn có khả năng chia tay 
nhau! Thêm vào đó, nếu có những anh chị em dâu rể xen vào 
những tương quan đó, chúng ta còn phải chịu đựng những xung 
khắc cả từ phía những người này nữa. Bất luận tương quan có 
bền chặt đến cỡ nào, chúng ta vẫn có khả năng phải đối diện 
với những xung khắc xảy ra. Tuy nhiên, tốt hơn hết chúng ta 
hãy giải quyết bất kỳ yếu đuối sai sót nào xảy ra trước khi tiễn 
tới hôn nhân! 

“Giống như lưỡi với răng - va chạm nhau là lề thường tình! ”. 


Câu hỏi chúng ta và người bạn đời thực sự phải đặt ra cho 
nhau đó chính là: 


“Rốt cuộc Chứng ta có thể chịu đựng được nhau nữahay không? ”. 


38 


Nếu không chắc chắn làm được như vậy, tốt hơn hết 
chúng ta hãy bỏ chạy - chớ không phải thủng thăng mà đi. 
Đừng đưa ra câu hỏi chúng ta sẽ nhận bao nhiêu ka-ra trong 
thỏa thuận quà cưới, chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu tiền 
làm của hồi môn hay người bạn đời của ta có khả năng bếp 
núc ra sao. Thay vào đó, hãy đặt câu hỏi “Có chắc chắn là 
bạn có thể chịu đựng được tôi chăng? ”. 


Kham nhãn (chịu đựng) còn có nghĩa là chúng ta phải 
tha thứ cho nhau, chính những kilesa, hay cách cư xử tiêu 
cực của chúng ta rất nguy hiểm với tương quan vợ chồng bởi 
lẽ chúng ta để cho những thói quen xấu này kiềm chế đến 
mức độ chúng ta phải chịu đau khổ và cảm nghiệm đau 
buồn, dẫn đến mặc cảm tội lỗi và tự khiến trách mình. Có 
một số người đã bị những thói hư tật xấu kiềm chế và liên 
tục thực hiện quyết định sai trái (về khía cạnh luân lý hay 
đạo đức) và tiếp tục duy trì những thói hư đó cho đến lúc 
chúng biến thành những thứ nghiện ngập rất khó chữa trị. 
Apayamukha là hạn từ ắm chỉ những con đường chúng ta sử 
dụng khi để cho những thói hư thống trị cuộc đời ta. Những 
con người chúng ta quen biết trên quãng đường “thói hư tật 
xấu này” không lành mạnh đối với chúng ta bởi vì họ có thê 
truyền những thói quen xấu sang cho chúng ta. Kilesa nơi 
chính suy tư của họ sẽ khống chế họ cho đến khi biến họ trở 
thành nô lệ cho chúng. Bởi lẽ K//es ảnh hưởng nhiều đến 
thói quen tốt, đến sức khỏe của gia đình và sự ổn định tùy 
thuộc vào việc chúng ta tu tập bản thân đề: 


39 


1. Kiềm chế được những thói xấu nội tại và ngăn ngừa 
những tật xấu đó không ảnh hưởng đến tha nhân; 


2. Chống lại những cám dỗ say xỉn, cờ bạc, lười biếng 
lao động, đấm đá lẫn nhau, theo đuôi cuộc sống đêm đây nguy 
hiểm và những tiêu khiển độc hại khác. 


Nếu chúng ta tu luyện kiềm chế trong những lãnh vực 
này, những tương quan trong gia đình sẽ dần đi đến chỗ ổn 
định và kiện toàn được tâm cá nhân của mỗi người. Do thực 
hiện điều này, chúng ta sẽ tang thịnh cơ may ôn định được 
kinh tế cho gia đình. Nếu mọi người trong gia đình đều có khả 
năng truyền đạt tính “kham nhẫn” cho nhau trong những lãnh 
vực này, mọi thói quen cá nhân của từng thành viên trong gia 
đình sẽ được cải thiện đáng kế và kinh tế gia đình sẽ dần đi 
đến ổn định. Những thiện nhân sẽ xuất hiện trong cuộc sống 
chúng ta và những người thiếu lành mạnh sẽ dần biến mắt. 

Caga: Hy sinh 

Hy sinh có nghĩa là lòng Từ bi bác ái và còn có nghĩa là 
lòng trắc ân (thương người!). Chúng ta phải muốn hy sinh của 
cải vật chất, là những tiện nghỉ và hy sinh chính những cảm 
xúc của chúng ta nữa. Hy sinh trong gia đình có nghĩa là lòng 
tốt bụng, rộng lượng, quảng đại và coi gia đình là trên hết. 
Đây là điều không dễ gì thực hiện được! Hôn nhân chúng ta 
tùy thuộc rất nhiều vào những hy sinh mà chúng ta và người 
bạn đời muốn cống hiến cho nhau. Nếu thiếu hy sinh, môi 
trường gia đình sẽ chăng giúp ích gì được cho ta nữa. Nếu gia 


40 


đình không tu luyện lòng từ tâm và thực thi lòng trắc ẩn để 
làm lợi cho nhau và thay vào đó là tận dụng nhau, gia đình 
chúng ta chẳng bao lâu sẽ đi đến chỗ tan rã. Nói cách khác, 
với tư cách là một gia đình, chúng ta phải nghĩ đến hạnh phúc 
toàn diện của từng thành viên trong gia đình hơn là chỉ lưu 
tâm đến một vài cá nhân trong gia đình đó. Một phần hy sinh 
này đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất mà 
chúng phải nghĩ tới đó là làm sao cho ngân quỹ tài chánh của 
gia đình được ổn định; điều gì gia đình cần phải có so với 
những gì gia đình đang thiếu thốn. Nếu ta không làm được 
điều này, thời gia đình ta sẽ có ngày tan rã. Cuối cùng cảm 
nghĩ này sẽ khởi lên đó là có người được hưởng lợi và một số 
người ích kỷ. Thí dụ như trong gia đình có hai người với một 
ngân sách hạn hẹp, sự lựa chọn giữa một chai nước hoa và 
một chai rượu có thê tạo ra xung khắc. Hôn nhân là một cuộc 
sống buộc phải lập ngân sách. Cứ mỗi lần chúng ta coi những 
món đồ xa xỉ trở thành nhu cầu cần thiết, thời ngân sách gia 
đình chúng ta sẽ lập tức bị tốn thương. Chính xác đây là do 
tính ích kỷ đòi hỏi và hy sinh rất cần được bổ sung vào chính 
cuộc sống gia đình. Toàn bộ những gì ta cần để vừa đủ duy trì 
cuộc sông trong gia đình được thể hiện ở bốn điều nhu thiết 
yêu sau đây: 


1. Y phục. 
2. Thực phẩm. 


3. Trú xứ; nơi ăn chôn ở. 


4I 


4. Thuốc chữa bệnh; chăm sóc y tế. 

Bắt luận điều gì ngoài bốn tiết mục này có thể coi là đồ 
xa xỉ. Thông qua hy sinh, chúng ta tu luyện thói quen chỉ sống 
dựa vào những gì thiết yêu nhất. Chúng ta nên bỏ những gì 
mình cảm thấy “cần phải có!”. 

Khi suy nghĩ đến cưới ai đó làm vợ, chúng ta phải tự hỏi 
mình với hai câu sau đây: 

1. Chúng ta có cần sống phụ thuộc vào người này khi ốm 
đau hay khi phải đương đầu với những tình huống nguy hiểm 
trong cuộc sống hay không? 

2. Liệu người này có hiểu biết, có khả năng và cá tính tốt 
để hỗ trợ tạo hạnh phúc cho gia đình chúng ta hay không? - 
hay liệu người này có khả năng dạy dỗ con cái chúng ta trở 
thành những người biết kính trọng người khác, có đạo đức 
hay có trách nhiệm hay không? 

Hiện nay người ta có khuynh hướng lập gia đình để thỏa 
mãn những nhu cầu cá nhân. Điều này gây ra biết bao nhiêu 
rắc rối sau khi những tờ giấy chứng hôn đã được ký kết. 
Không chú ý đến cá tánh của người bạn đời sẽ dẫn đến muôn 
vàn lạm dụng trong các mối tương quan hôn nhân và ly dị là 
điều không thể nào tránh khỏi. Hôn nhân tùy thuộc vào những 
hy sinh cá nhân. Hơn thế nữa, sau khi đã sinh con chúng ta 
còn cần phải hy sinh nhiều hơn nữa bởi lẽ chúng ta cần phải 
bỏ ra nhiều thời gian để chăm sóc cho con cái chúng ta. Suy 
nghĩ trước đến vấn đề này là vấn đề sống còn bởi lẽ chắc chắn 


42 


sẽ quá trễ nêu chúng ta chỉ nghĩ đên điêu này sau khi đã kêt 
hôn với nhau. 


Thế rồi, hôn nhân không phải chỉ để cung cấp cho chúng 
ta những tiêu khiển thể chất, không chỉ kếthôn là để tận 
hưởng sảng khoái do sắc đẹp thê chất bên ngoài hay là cơ hội 
giúp thăng tiễn địa vị xã hội. Hôn nhân phải hỗ trợ người bạn 
đời của chúng ta cả về thể chất lẫn tinh thần. Hôn nhân còn là 
cá tánh và hy sinh. Chăm sóc lẫn nhau cả về thể chất (bao 
gồm chỉ tiêu khôn ngoan về tài chánh về những nhu cầu cần 
thiết trong gia đình và cùng nhau chia sẻ trong cuộc sống) là 
nâng đỡ nhau về mặt tinh thần (cân nhắc, hỗ trợ trong lúc 
hoạn nạn, và trung tín) dẫn đến một cuộc hôn nhân lành mạnh 
và một cuộc sống gia đình đầy hạnh phúc và hoan lạc. 


Trung thực, tự kiềm chế, kham nhẫn và hy sinh là trái 
tim của cuộc sống gia đình lành mạnh. Những phẩm chất này 
là điều cốt lõi sống còn cho từng mỗi thành viên trong gia 
đình phải có để thiết lập được nền móng vững chắc và lành 
mạnh trên đó từng cá nhân có thể xây dựng cuộc sống chung 
với nhau. 


43 


Chương Š 
Giữ cho gia đình được sống động 


Nóng chung với nhau như vợ chồng có thể vừa khó lại 
vừa dễ. Nếu chúng ta hỏi bất kỳ ông chồng hay bà vợ bằng 
cách nào hai người có thê chung sống với nhau trong hạnh 
phúc, chúng ta không có hai câu trả lời giống nhau. Một số thì 
cho rằng điều đó tùy thuộc vào chiêm tỉnh gia phán như thế 
nào thì được như vậy và còn tùy thuộc vào số phận của từng 
người nữa. Cynics (là những người chủ trương hoài nghĩ) có 
thể chorăng điều đó tùy thuộc vào lượng vốn đầu tư tài 
chánh. Tuy nhiên có một từ mà mọi người đều đồng ý với 
nhau đó là: để chung sống thành công và hạnh phúc, những 
người bạn tình cần phải tu luyện lòng từ tâm với nhau; từ tâm, 
thương cảm và quảng đại đều là từ đồng nghĩa với nhau. Có 
bốn hình thức tỏ lòng từ tâm phổ quát như sau: 


1. Bố thí (dana): Tình yêu và sống chung với nhau đòi 
hỏi phải biết chia sẻ. Nơi nào không có bố thí, ta cảm thấy có 
bầu khí bất hạnh bao trùm. Chia sẻ còn bao gồm cả chia sẻ 
những khó khăn với nhau nữa. Khi gặp phải khó khăn hoạn 
nạn chúng ta phải biết chia sẻ với nhau và người bạn đời cũng 
phải sẵn sàng giúp đỡ một tay. 


44 


2. Lời nói nhã nhặn (piyavaca): Bởi vì chúng ta đã lập 
gia đình với nhau điều này không có nghĩa là chúng ta nên 
thay đổi cách nói với nhau. Chúng ta nên tỏ ra đễ thương khi 
phải tranh luận với nhau, bởi vì chúng ta không muốn làm tổn 
thương lòng tự trọng của người phối ngẫu. 


3.Giúp đỡ đầy yêu thương (atthacariya): Khi chúng ta 
bàn về điều hay điều quấy dựa trên hiểu biết lẫn nhau và dựa 
trên Phật pháp mà chúng ta đã học hỏi, làm như vậy chúng ta 
có thê làm lợi cho nhau. Nhưng khi chúng ta cãi cọ lẫn nhau 
và kết lỗi người bạn đời chúng ta có lỗi vì đã không tìm cách 
thích hợp để ngăn ngừa xung đột. 

4. Tắm lòng rộng mở (samanattata): Trong những cuộc 
hôn nhân truyền thống, điều này có nghĩa là người chồng phải 
trở thành một người cha tốt và người vợ phải là người mẹ tốt. 
Mỗi người phải hoàn thành trách nhiệm của mình cả trong lẫn 
ngoài phạm vi gia đình. Hành thiền sẽ giúp cho những đôi bạn 
chu toàn xuất sắc mục tiêu này. Trong những gia đình không 
truyền thống, các đôi bạn nên thảo luận cần thận vai trò nào 
mình nên gánh vác và rồi cùng nhau thực hiện để hoàn thành 
tốt chương trình cả hai đã đề ra. 


Tu luyện thành thạo bốn hình thức từ tâm này cũng giống 
như chúng ta tu luyện lòng quảng đại, gắn bó, nắm giữ Ngũ 
giới (sẽ thảo luận sau) và siêng năng hành thiền. Thực hiện 
toàn bộ bốn điều kể trên, sẽ giúp chúng ta học hiểu được chia 
sẻ, cải tiến lòng đạo hạnh cả trong lời nói lẫn trong hành động 


45 


và biến tâm trở nên thanh tịnh. Với tâm thanh tịnh sẽ mở ra 
cho chúng ta lối vào tuệ tri, đồng thời chỉ ra cho chúng ta cách 
hành động thích hợp. Bất ngờ có phải không? Để có thê giữ 
cho hôn nhân sống động và lành mạnh, chúng ta nên am hiểu 
thấu đáo những trách nhiệm đặc thù mà mỗi bên cùng chia sẻ 
với nhau. 


Đương nhiên, cũng còn có những trách nhiệm chung cho 
đôi bạn phải chu toàn trong cuộc sống gia đình như sau: 


1. Thận trọng và hiểu rõ giá trị: Cả hai người bạn đời nên 
công khai tôn trọng lẫn nhau; tán thán và phải thực hiện lòng 
từ tâm đề có thể mở ra những giao tiếp công khai. Dành riêng 
cho mỗi người một không gian cần thiết cho tất cả những mối 
liên lạc nữa. 


2. Bình quyền: Cả hai người nên coi nhau bình đăng và 
năng tham khảo lẫn nhau liên quan đến vấn đề tài chính trong 
gia đình. 

3. Trung tín: Cả hai người nên tỏ ra hoàn toàn trung tín 
với nhau trong từng vấn đè. 

4. Uy tín: Nên tin tưởng rằng cả hai người đều có thê 
thực hiện những quyết định đúng đắn. 

5. Khả năng lãnh đạo: Cả hai nên biết cách chăm sóc đến 
gia đình, đến công ăn việc làm và bất kỳ vấn đề gì có thể xảy 
ra trong gia đình, tuy nhiên vào những dịp như vậy chúng ta 
có thể phân công cho từng người một. 


46 


6. Tẵn tiện trong chỉ tiêu: Chẳng nên lãng phí tiền bạc 
cũng như chi tiêu một cách không tính toán. 


7. Siêng năng chuyên cần: Chăm chỉ làm việc để duy trì 
mối tương quan trong gia đình. 

Cho dù thái độ của người kia có thế nào đi chăng nữa 
chúng ta không bao giờ giao động trước sự thật. Đôi khi một 
bên có nại đến những thái độ có hại cho hôn nhân, cố gắng 
vận dụng đến danh sách vừa nêu ở trên đề hàn gắn bất kỳ khó 
khăn nào nổi lên. Điều đó sẽ cải thiện được cuộc sống của 
chúng ta! 


47 


Chương 6 


Con cái chào đời 


Ta nhiên, mỗi người chúng ta đều cảm thấy hồi hộp khi 
có thêm một thành viên mới trong gia đình. Trong khi tình 
trạng phấn chấn là phản ứng tự nhiên trước sự chào đời của 
một thành viên mới trong gia đình, đây cũng là cơ hội để 
chúng ta suy nghĩ về những câu hỏi quan trọng sau đây: Cho 
dù chúng ta được sanh ra làm người và có tương quan với 
những người khác, điều gì khiến chúng ta khác biệt với những 
người đó? Điều gì giúp ta xác định được những khác biệt giữa 
chúng ta và những người khác? 


Tất cả chúng ta đều sinh ra trong cùng một thế giới, vậy 
mà chúng ta không biết được bằng cách nào chúng ta xuất 
hiện ở trên cõi đời này. Chúng ta không biết nổi vị trí của 
hành tinh chúng ta tọa lạc ở đâu trong vũ trụ. Chúng ta còn 
không biết được chúng ta sẽ đi về đâu sau khi chết. Quanh đi 
quần lại còn có quá nhiều câu hỏi và câu trả lời hết sức viễn 
vông về con người chúng ta. 

- Tại sao có người chết từ trong bụng mẹ, trong khi đó 
người khác lại sống sót? 


48 


- Tại sao có người khỏe mạnh, trong khi đó những người 
khác lại bị tàn tật ngay từ lúc mới sanh? 


- Tại sao có người được sanh ra trong gia đình giàu có 
trong khi đó những người khác lại phải sanh ra trong gia đình 
nghèo túng đến nỗi không thể kiếm được một bữa ăn bồ dưỡng? 


- Làm sao lại có chuyện hai người đều được lớn lên trong 
cùng một gia đình, được hưởng cùng những cơ hội giống 
nhau mà lại khác biệt nhau đến thế? 


Chúng ta tìm được câu trả lời cho những câu hỏi quan 
trọng này? 


Trong Dhamma (Chánh Pháp), có những lời dạy cho 
phép chúng ta thấy được câu trả lời cho những câu hỏi này và 
cũng giúp chúng ta hiểu được qui luật chi phối thế giới này đó 
là: Luật Nhân quả (Kamma). 


Hạn từ Kzmzna là một từ trung tính không ám chỉ đến 
điều tốt hay điều xấu nào cả chính vì Kamna có nghĩa là một 
“hành vi cố ý”. Một hành vi luôn luôn mang theo một hậu quả 
nào đó. Tại sao ta cảm thấy no bụng? Là bởi chúng ta dùng 
bữa xong. Nếu chúng ta không ăn, chắc chắn sẽ cảm thấy đói 
bụng. Tuy nhiên, theo định luật vật lý có thê khẳng định rằng 
năng lượng thải ra bằng với năng lượng phản ứng đối nghịch. 
Trong hạn từ Dhazna, chúng ta có thê nói rằng bất kỳ ta thực 
hiện một hành động nào , chắc chắn chúng ta sẽ phải trải 
nghiệm hậu quả do hành vi đó đem lại. 


49 


Những khác biệt chúng ta thấy nơi cuộc sống riêng tư cá 
nhân đều tùy thuộc vào những Nhân quả (kamna) của từng cá 
nhân chúng ta thực hiện trước đó. Thực tế là tất cả các chúng sanh 
đều được sanh ra làm người, nhưng lại có lượng hạnh phúc hay 
đau khổ (dukkha) hoàn toàn khác nhau là một biểu hiện cho thấy 
rằng quả đị thục Nhân quả tồn tại. Phần thưởng và hình phạt cũng 
xuất phát từ những hành vi quá khứ xa xưa của chúng ta. 


Có một người chúng ta gọi là Buddha (Đức Phật) đã 
khám phá ra qui luật Nhân quả hơn 2.500 năm về trước. 
Ngài mô tả điều mình đã khám phá ra với chỉ tiết sâu xa và 
vô cùng khôn ngoan, vượt quá những khả năng kỹ thuật hiện 
đại. Các khoa học gia đã khám phá ra các qui luật của thế 
giới vật lý mà nhiều người đã chấp nhận chỉ hơn 300 năm về 
trước mà thôi. 

Những khác biệt xã hội và thể chất giữa những con người 
trong thế giới này đều là kết quả của Nhân quả (Kzmna) hiện 
tại và quá khứ của chúng ta. Mặc dù một phần trong công 
thức này là bất biến bởi vì những hành vi chúng ta đã thực 
hiện trước đó, chúng ta luôn luôn có cơ hội tươi mới để tạo ra 
một tương lai tươi sáng hơn cho chúng ta. Bằng cách nào? 

1. Tránh những hành vi bất thiện 

2.Chỉ thực hiện những hành vì thiện và 


3.Tĩnh luyện tâm trở nên trong sáng.® * 


Kỹ thuật tốt nhất để giữ cho tâm luôn được tráng kiện 
chính là việc hành thiền. Càng hành thiền nhiều bao nhiêu 


50 


chúng ta càng thu lượm được sức mạnh để thực hiện những 
hành vi thiện bấy nhiêu. Khi chúng ta nhìn ngắm thế giới và 
hiểu được những hiệu quả do Nhân quả đem lại, chúng ta sẽ 
quyết tâm sống một cuộc sống trung thực và đem lại kết quả 
mỹ mãn. Những thành quả Nhân quả đem lại là có thật và 
những thành quả đó sẽ đem lại quả dị thục mỹ mãn. Nếu 
chúng ta thực hiện những hành vi bất thiện, thời điều chờ đợi 
chúng ta chỉ là những thành quả bắt thiện. Hãy ý thức những 
khác biệt xuất hiện nơi những chúng sanh sống trên cõi đời 
này. Những khác biệt này chính là những điều kiện mà chúng 
ta được sanh ra trên cõi đời này và chúng là nhân chứng hùng 
hồn rằng những hậu quả từ Nhân quả là có thật. Đây chính là 
lý do tại sao chúng ta phải tập trung vào việc thực hiện những 
phước nghiệp. 


Từ định luật Nhân quả này chúng ta biết được rằng: 

1. Chết không phải là lúc mọi sự kết thúc. 

2. Khi thực hiện phước nghiệp, chúng ta sẽ đạt được 
phước cối thiện. 

3.Khi thực hiện ác nghiệp chúng ta sẽ đi đến cõi bất 
thiện. 


4. Khi chúng ta đã đoạn diệt toàn bộ Kilesa, chúng ta sẽ 
chứng Niết bàn. 


Nếu chúng ta tin tưởng vào thực tại cuộc sống, nếu không 
cân thận chúng ta dễ dàng trở thành nạn nhân cho vòng luân hồi 


51 


đau khổ và chúng ta phải tập trung xa lánh những ác nghiệp và 
tập trung tích lũy thiện nghiệp. Tình luyện tâm hàng ngày từng 
giây phút một bạn có thê thực hiện điều này. Boonya sản sinh ra 
từ những nghiệp thiện sẽ dẫn chúng ta đến tái sanh dưới dạng 
sắc thái thể chất lành mạnh, giàu sang và tuệ tri. Thêm vào đó 
chúng ta sẽ được tái sanh trong một gia đình coi tr„g giới đức. 
Điều này cũng đem lại cho chúng ta cơ hội gặt hái được thành 
công trong cuộc sống hiện tại (và ngay cả cuộc sống sau này) 
cho đến khi chúng ta đoạn diệt được mọi k//esa trong tâm trí 
chúng ta. 


Cùng lúc đó, nếu với tư cách làm cha làm mẹ chúng ta 
muốn cưu mang một đứa con hạnh phúc và khỏe mạnh, chúng 
ta cần phải tập trung vào thực hiện thiện nghiệp và hành thiền 
cho đến khi nào ta có được tâm trong sáng. Băng cách tích lũy 
tu tập boonya trong suốt cuộc sống, chúng ta mới có may tăng 
thêm khả năng nhận được một đứa con sẽ mang lại cho gia 
đình hạnh phúc. Mặc dù ý tưởng này khác xa với đa số ý thức 
Tây phương, hiệu được nguyên lý “cùng một thứ năng lực sẽ 
hút nhau” là rất quan trọng để có thê hiểu được chính xác 
nguyên tắc này. Thí dụ như, nếu chúng ta là hạng người xấu 
và tỏ lộ hành vi thô thiển ngay cả không muốn giúp đỡ những 
người xung quanh chúng ta, như cha mẹ là những người rất 
gần gũi chúng ta thì vì lý do gì một bào thai có đức tánh tốt và 
chỉ muốn thực hiện điều thiện lại nhập thai vào lòng hạng 
người đó? Nguyên tắc “Những từ trường gặp nhau”!. 


52 


Chúng ta nên nhớ rằng dạy dỗ một đứa trẻ bắt đầu trước 
khi nó thụ thai và điều đó yêu cầu chúng ta kiên trì thực hiện 
thiện hạnh và duy trì điều thiện nơi thân, ngữ và ý nghiệp. 
Chúng ta và người bạn đời nên loại bỏ những cá tánh thô 
thiển và siêng năng thực hiện những hành vi tự kiềm chế để 
sửa soạn cho con cái chúng ta nhập thai. Chính cuối cùng 
chúng ta và người bạn đời cũng trở thành những người làm 
cha làm mẹ trong tương lai, chúng ta nên bắt đầu tự tu tập 
chính mình bằng bất cứ cách nào. Tập trung chú ý vào bào 
thai, chúng ta phải trở nên chú ý hơn đến các hành vi của 
mình, cho dù đi, đứng, ăn uống thức ăn, rượu, uống thuốc 
hay ngay cả biểu lộ một tính khí bất thiện. Toàn bộ những 
điều đó, chúng ta phải ý thức đầy đủ rằng, mọi thứ đó đều có 
ảnh hưởng đến bào thai trong bụng mẹ và tính tình của đứa 
trẻ đó. 


53 


Phân Hai 
NUÔI DẠY CON NGOAN 


55 


Chương 7 


Nuôi dạy con ngoan 


Tá giới ngày càng gia tăng toàn cầu hóa của chúng ta 
có mối liên hệ khăng khít với nhau từng ngày qua. Những 
biến đổi xuất hiện từ phía bên kia thế giới tức khắc ảnh hưởng 
đến địa phương chúng ta bằng nhiều cách khác nhau : cả về 
lãnh vực xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa ngôn ngữ và ngay 
cả về lãnh vực y tế nữa. Thật kinh ngạc, ngay cả khi năm 
trong tay những sức mạnh to lớn có thể biến đổi cả thế giới, 
nhưng chỉ có kiến thức hiểu biết, khả năng và tình thương của 
các bậc làm cha làm mẹ nuôi dạy những đứa con thông minh 
và đạo đức mới đem lại dấu ấn vĩ đại nhất trên thế giới ngày 
nay kế cả ở quy mô địa phương và toàn cầu. 


Việc học hỏi những phương pháp đã qua thử thách bằng 
thời gian và thích hợp để nuôi dạy con cái là một nhiệm vụ 
sống còn của tất cả các bậc làm cha làm mẹ. Một đứa con 
thông minh nhưng yếu ớt rất có thể sẽ không đem lại thành 
công đối với những mục tiêu cá nhân, cũng như một đứa trẻ 
khỏe mạnh nhưng lại không thông minh cũng không đem lại 
thành công bao giờ. Một đứa trẻ phải chiến thắng cả về hai 
lãnh vực để có thể trở thành đứa trẻ thành công về mặt cá 
nhân. Trong một số gia đình cha mẹ có những đứa con thông 


56 


minh, nhưng đơn giản họ không biết tý gì về cáchnuôi dạy 
con khỏe, thông minh, biết sống tự lập và có giới đức. Kết quả 
là con cái thường trở thành nguyên nhân gây ra những phiền 
não cho cha mẹ và cho những người khác — đến lúc đó cha mẹ 
mới tỏ ra lũng túng, không hiểu có điều gì không ổn với cách 
nuôi dạy con cái của mình. ĐỀ cho con cái được thông minh, 
khỏe mạnh và nhất là có giới đức, bậc làm cha làm mẹ phải 
tận dụng những nguồn kiến thức nuôi dạy con cái, traudôi 
thêm kiến thức và nhất là dành đủ thời gian để giáo dục con 
cái trở thành những thành viên vững chắc cho xã hội. Chính vì 
gia đình phải giải thích và thực hiện đầy đủ những phong cách 
nuôi dạy con cái một cách khác nhau. Cơ bản mà nói hiện có 
bốn loại gia đình đang hiện hữu trên thế giới ngày nay: 


1. Một loại gia đình có thời gian nuôi dạy con cái nhưng 
lại thiếu kiến thức. 

2. Một loại gia đình có kiến thức nhưng lại không có thời 
giờ dạy đỗ con cái. 

3. Một loại gia đình không có kiến thứcdạy dỗ con cái 
cũng không có thời giờ để dạy dỗ con cái. 

4. Một loại gia đình vừa có kiến thức và có thời gian để 
dạy dỗ con cái. 

Trong ba loại gia đình đầu tiên, con cái nhận được rất ít 
việc huấn luyện giới đức. Những đứa trẻ được sanh ra trong 
gia đình giàu sang có nhiều của cải vật chất, tuy nhiên con cái 


57 


họ có thể nhận được rất ít việc dạy dỗ của cha mẹ (Nhóm 2). 
Những đứa trẻ này có nguy cơ bị lầm đường lạc lối rất cao. 


Những đứa trẻ có cha mẹ vừa có kiến thức lẫn thời giờ 
nuôi dạy, những đứa trẻ này thường nhận được huấn luyện cả 
về tri thức lẫn giới đức từ phía cha mẹ chúng (nhóm 4).Ngay 
cả khi họ không được giàu có cho lắm, những đứa trẻ này có 
khả năng đào tạo để trở thành những người thành công, giàu 
có và có giới đức khi trưởng thành. 

Tất cả các bậc làm cha làm mẹ phải cân nhắc kỹ lưỡng 
những câu hỏi sau đây trước khi quyết định có một đứa con. 


- Chúng ta mong muốn con cái chúng ta phải có những 
phẩm chất gì? 


- Bằng cách nào chúng ta có thể trau dồi thành công 
những thói quen tốt cho con cái chúng ta? 


Cơ bản mà nói, con cái chúng ta cân phải có ba đức tính 
“Tôi thượng” sau đây: 


1. Tâm thanh tịnh (trong sáng và hoàn hảo). 
2. Tuệ tri (hiểu biết sâu rộng và phán đoán chính xác). 


3. Lòng thương cảm (muốn giảm nhẹ đau khỗ cho tha 
nhân, từ tâm, dịu dàng và phải có tắm lòng). 

Một đứa trẻ có những phẩm chất này, hay những đặc 
điểm tối thượng, có cơ hội mở ra để nhận được những kiến 
thức bổ ích và sao chép lại những hành vi chính trực từ phía 


58 


cha mẹ, họ hàng, nơi những người tiêu biểu, thầy giáo và nơi 
vị cỗ vẫn dày dạn kinh nghiệm. Tâm thanh tịnh, tuệ tri và tâm 
từ tạo thành nền tảng từ đó những đặc tính phụ khác có thể 
phát triển. Giống như một mảnh đất tốt và phì nhiêu khiến cho 
cây trồng được phát triển lành mạnh. Tuy nhiên, chúng ta phải 
tựquyết định cho chính mìnhnhững môi trường nào chúng ta 
muốn hướng dẫn trên con cái chúng ta. 


Sau khi đã xem xét những điều kiện chúng ta muốn cho 
con cái chúng ta noi theo, câu hỏi lại trở thành: Bằng cách nào 
tôi có thê giáo dục những vấn đềnày trên con cái của tôi? Câu 
trả lời là: Bằng những thói quen tốt. Điều đó rất đơn giản! 
Như chúng ta đã thảo luận ở trên. Thói quen được tạo thành 
thông qua những tư duy, lời nói và hành động được nhắc đi 
nhắc lại liên tục. Đến lượt,những hành vi lập đi lập lại liên tục 
đó sẽ ảnh hưởng đến thái độ chúng ta đã học hỏi được và tiếp 
tục phát triển suốt cuộc sống chúng ta. 


Nếu chúng ta cho phép con cái chúng ta liên tục suy nghĩ, 
nói năng và hành động một cách không lành mạnh, bất kỳ với 
hình thức nào, tự nhiên chúng sẽ quen với những hành vi ích 
kỷ và thiếu kiềm chế đó trong khi tiếp xúc bằng chính những 
thói quen xấu đó! Những hậu quả xảy rađó là những đứa trẻ 
này sẽ lớn lên thành những cá nhân trưởng thành mà không 
biết quan tâm gì đến giới đức, đến sự nghiệp và trách nhiệm. 
Tuy nhiên nếu chúng ta dạy cho con cái chúng ta luôn có 
những suy nghĩ, lời nói và hành vi tốt , tức khắc chúng sẽ có 
thói quen thực hiện những điều thiện cho đến khi hành động 


59 


đó trở thành một thói quen. Như vậy chúng sẽ học được cách 
trở thành những cá nhân thành công trong tương lai. 


Thông thường, ta tu tập được những thói quen bằng cách 
sử dụng bốn điều nhu thiết yêu sau đây: Y phục, thực phẩm, 
trú xứ và thuốc chữa bệnh. Ở đây ta có ba ví dụ minh họa cho 
điểm này: 

1. Khi chúng ta cho con cái chúng ta ăn uống thất thường, 
chúng sẽ la lên bất kỳ khi nào chúng thấy đói bụng và không 
được cho ăn đúng thời. Chúng dễ dàng trở nên tức tối và la lối 
khi chúng muốn ta để ý đến chúng, trên đà phát triển thói 
quen sử dụng tính thô bạo và gây hấn mỗi khi chúng muốn 
chiếm được vật gì đó. Cũng giống như chúng ta đang nuôi 
nắng những con sư tử con vậy. 


2. Khi chúng ta cho con cái ăn uống liên tục, ngay cả khi 
chúng không đói bụng, chúng sẽ trở thành béo phì và tùy 
thuộc vào cách chúng cảm thấy thức ăn như thế nào. Chúng sẽ 
có thói quen đi chuyển chậm chạp và lười biếng. Trong 
trường hợp này, cũng giống như chúng ta đang nuôi những 
con heo con vậy. 

3. Khi chúng ta cho con cái ăn uống đúng thời , chúng sẽ 
có thói quen đúng thời và sẽ dễ dàng lớn lên như là một đứa 
trẻ tráng kiện mạnh khỏe và dễ chăm sóc. Trong trường hợp 
này chúng ta đang nuôi các vị hiền trí! 

Xin được nhắc lại, thói quen tốt xấu xuất phát từ suy 
nghĩ, lời nói và hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần. 


60 


Các bậc làm cha làm mẹ thường làm cho con cái thấm 
nhuần những điều thiện hảo, trí thông minh và lòng từ tâm 
bằng cách dạy dỗ cho chúng biết kính trọng, có kỷ cương và 
có lòng khoan dung liên quan đến cách chúng sử dụng bốn 
điều nhu thiết yêu trong công việc và hành vi hàng ngày. 


Nếu chúng ta muốn nuôi dạy con cái trở nên khôn ngoan, 
thời trước tiên chúng ta nên dạy chúng biết kính trọng. Kính 
trọng là dấu hiệu một người hiểu rõ giá trị của giới đức thực 
sự hay lợi ích của một người hay một đồ vật nào đó. Tuệ tri có 
thê được phân thành tuệ tri trần tục và tuệ tri tâm linh. Tuệ tri 
phàm tục là tuệ tri hay kiến thức ta có được thông qua giáo 
dục. Tuệ tri này cần thiết để có cách sống đúng đắn. Tuy 
nhiên thiếu giới đức đề hạn chế kiến thức này, con cái chúng 
ta có thể lợi dụng hiểu biết này. Tuệ tri phàm tục phải cùng 
được tiễn hành với tuệ tri tâm linh. Tuệ tri tâm linh hay tuệ tri 
siêu nhiên đó là biết được điều phải điều quấy, điều xấu điều 
tốt, điều thích hợp và không thích hợp. Con cái có hiểu biết 
này thông qua giáo dục giớ ¡ đức và luân lý. Trong thực hành, 
cha mẹ phải dạy cho con cái biết kính trọng và lắng nghe lời 
dạy của các vị đạo sư, phải học hỏi từ kinh nghiệm cuộc sống 
và phải học hỏi sự thật về những thay đổi liên tục trên thế giới 
và từ nơi những người đang sống trong đó. 


Tổng cộng, tuệ tri tâm linh khởi sinh từ bảy nguồn sau 
đây: 
1. Kính trọng những Bậc có trí tuệ (Bậc chứng giác ngộ). 


2. Kính trọng chánh Pháp (Dñhamzna), chân đề, thiên nhiên. 


61 


Kính trọng những bậc tìm kiếm chân đề. 
Kính trọng việc giáo dục. 
Kính trọng việc hành thiền. 


Kính trọng lòng thận trọng. 


o JÊD SN sa — 


Kính trọng lòng mến khách. 


Càng dạy dỗ con cái chúng ta coi trọng những giới đức 
khởi sanh từ bảy nguồn trí tuệ tâm linh này, chúng càng tỏ ra 
biết kính trọng những điều đó và càng có đượcnhiều tuệ tri 
nội tâm. Quả thật con cái chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao nếu 
chúng ta truyền xuống cho con cháu chúng ta những tuệ tri 
này, chính con cái chúng ta cũng sẽ lập gia đình và nuôi dạy 
con cái. Những người có đầu óc ôn định, sáng suốt và dám 
ngắng cao đầu lên là những người trẻ có cha mẹ truyềndạy 
phải có kỷ cương cả trong cuộc sống bên ngoài và bên trong 
nữa. Kỷ cương được truyền dạy cùng chung với cách con cái 
sử dụng bốn điều nhu thiết yêu, công việc làm và thói quen 
hàng ngày. Chúng ta nêu gương cho con cái thông qua chính 
hạnh kiểm của mình. Có bốn lãnh vực trong đó chúng ta có 
thê nêu gương cho con cái chúng ta: 


1. Lời nói. Chúng ta có thê dạy con cái chúng ta tu luyện 
lời nói tuyệt hảo bằng cách nói năng lịch sự, chân tình và với 
ý định tốt. Hãy nêu gương cho con cái. Nói với chúng bằng 
những lời nói thân thiện giống như ta nói với bạn bè, họ hàng, 
và những người bạn thân thiết - luôn nói với lòng yêu thương 


62 


và chân thật. Chúng ta cũng nên chỉ ra những hậu quả tiêu cực 
của lời nói dối! 

2. Thời giờ. Dạy dỗ con cái chúng ta phải biết giữ kỷ luật 
khi sử dụng thời giờ như là dạy chúng thức dậy, ăn uống và đi 
ngủ đúng giờ. Thức dậy sớm vào buổi sáng là một thói quen 
rất quan trọng để con cái ý thức được và sẽ giúp ích cho con 
cái chúng ta cả trong việc học hành lẫn trong công việc. Đi 
ngủ sớm vào buổi tối cũng rất quan trọng, bởi lẽ nêu chúng 
không đi ngủ sớm chúng sẽ không muốn thức dậy sớm . Khi 
chúng ta đá nh thức con cái thức dậy chúng sẽ thương lượng 
để được ngủ thêm, bắt đầu một ngày làm việc bằng những 
luận cứ. Và ai là người muốn điều đó? 

3. Tính sạch sẽ. Vì chính sức khỏe của chúng ta, cũng 
như được sự chấp thuận của xã hội, chúng ta phải dạy con cái 
chúng ta biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ như thế nào: tắm rửa, 
chăm sóc tóc taI, răng miệng và rửa tay v.v... Việc chăm sóc 
vệ sinh phải được thực hiện một cách cần thận tối đa vànên 
coi đó là vì lợi ích của con cái chúng ta (tức là, “Tôi muốn 
được dễ coi”,và vì lợi ích cho tha nhân (tức là, “Họ cũng 
muốn dễ coi và sạch sẽ”). 

4. Tính tổ chức. Con cái chúng ta thường thiếu óc tổ 
chức khi phải làm việc chung với nhau chúng thường gặp 
xung khắc. Chúng sẽ không có khả năng theo đuổi những qui 
trình được phác thảo trước hay sửa soạn và hoàn tất công việc 


63 


một cách hiệu quả nhất, và kết quả là khó khăn tăng thêm đề 
đạt đến thành công mỹ mãn. 


Thoạt tiên, đối với con cái chúng ta hình như sống tốt và 
sống đẹp là đủ, nhưng sự thật không phải là như vậy. Trước 
tiên chúng ta phải dạy cho chúng biết tự chăm sóc bản thân, thứ 
hai, ta phải dạy cho chúng biết vì sao phải chăm sóc đến người 
khác và bằng cách nào có thê làm được như vậy. Đề đạt được 
mục đích là trở thành một người có lòng trắc ẩn, trẻ con cần 
phải xây dựng lòng kham nhẫn (khai). Chúng ta có thể dạy 
con cái chúng ta phải biết kham nhẫn ở bốn mức độ như sau: 


1. Chịu đựng những gian khổ thể xác: Trẻ con cần phải 
học cách làm việc chăm chỉ là như thế nào mà không sợ 
những gian khổ thê chất và tỉnh thần. 


2. Đau đớn (thể xác) và đau khỗ (tinh thần): Trẻ con 
nên ý thức sự cần thiết phải chăm sóc đến sức khỏe của 
chúng. Tuy nhiên chúng không bao giờ được lừa dối hay giả 
vờ bị bệnh để trốn học. 

3. Xung khắc: Trẻ con nên học cách chơi theo nhóm mà 
không bao giờ cảm thấy hơn thua các bạn bè của mình. Mặc dù 
chúng không nên tự cho mình ngang bằng với người lớn. Thật là 
ích lợi biết bao nếu chúng am hiểu rõ ràng và đánh giá cao vai 
trò xã hội của chúng khi có tương tác với những người khác. 

4. Những kích thích do lậu hoặc (bất tịnh): Con cái 
chúng ta nên có đủ khôn ngoan để không dính líu với những 


64 


người khác đang quảng bá cho rượu chè ma túy, theo đuôi tà 
hạnh trong các dục, sử dụng tiền bạc phung phí, v.v...Những 
“chất kích thích” và những việc làm có hại này chỉ tạo ra 
những rắc rối mà thôi. 

Tắt cả những đứa trẻ đều muốn trở thành “người tốt”. Các 
bạn có thê nhìn thấy điều đó thể hiện nơi nét mặt của chúng 
bất kỳ khi nào chúng nghe lời tán thán từ người trưởng thành 
mà chúng kính trọng. Điều này cung cấp thêm nhiên liệu để 
chúng ta có thê làm thắm nhuần thêm những lời dạy bảo thích 
hợp. Chính vì lẽ đó chúng ta phải ý thức rằng công việc của 
chúng ta - là trách nhiệm phải đặt để con cái chúng ta vào một 
môi trường xã hội, giáo dục và thê lý tốt nhất, chúng ta phải 
làm gương cho con cái chúng ta: giúp chúng kiếm được 
những bạn thân tốt, ngay từ đầu phải chọn những tác phẩm 
văn chương, âm nhạc lớn cho chúng đọc và nghe, đồng thời 
phải tìm cho chúng một nền giáo dục tốt nhất với những thầy 
dạy có trách nhiệm làm người hướng dẫn chúng xuyên suốt 
những năm tháng đào tạo. Ý thức hay không con cái luôn luôn 
sẽ xem cha mẹ là gương sáng ưu tú nhất trong cuộc sống. 
Điều này cho thấy rằng, chúng ta sẽ luôn luôncần quan sát và 
tái quan sát chính những thói quen của chúng ta liên quan đến 
việc làm, cách sắp xếp thời gian và cách tiếp cận việc sử dụng 
bốn điều nhu thiết yếu. Chúng ta cần phải tự hỏi chính mình 
xem chúng ta có khả năng duy trì được phẩm chất thiện (luôn 
luôn cống hiến điều tốt nhất của chúng ta cho con cái); có khả 
năng quản lý thời giờ của chúng ta (nhận ra những bước ở 


65 


phía trước và có khả năng theo đuổi những bước đó); và có 
khả năng quản lý tốt một ngân sách gia đình (hoạch định 
trước đề tạo ra lợi nhuận cao nhất). 


Con cái của chúng ta sẽ hấp thu những nét tiêu biểu cá 
tính tốt nhất cũng như dở nhất của cha mẹ chúng, chính vì thế, 
trước sau như một chúng ta phải bảo đảm cung cấp cho con 
cái những thứ tốt nhất. Chúng sẽ học hỏi tài khéo của chúng ta 
với cách giải quyết phẩm chất, thời gian và ngân sách tài 
chánh. Nhận ra và cuối cùng là tu tập những thói quen tốt của 
cha mẹ, con cái sẽ hoàn thành một cách hiệu quả bất kỳ dự án 
nào được giao bằng cách sử dụng thời gian và những tài 
nguyên tối thiểu - là vốn quý to lớn trong bất kỳ tình huống 
nào! Đây là cách làm sao giới đức biến thành trí thông minh: 
chính nhờ những gương sáng do những người sống chung 
quanh để lại cho con cái chúng ta - và điều đó có nghĩa là 
chính chúng ta vậy! 


Để kết luận chúng ta phải chuyên giao kiến thức, khả năng 
và lòng từ tâm thích hợp cho con cái chúng ta cho đến khi 
chúng phát triển được đầy đủ trí thông minh và lòng từ tâm để 
giúp hướng dẫn chúng đạt đến thành công cá nhân . Chính vì 
thế, chúng ta luôn phải cảnh giác trước những thông tin mới có 
thể giúp chúng ta trong việc giáo dục con cái để chúng có thê 
hiểu được xã hội hiện đại và những thách đồ chúng sẽ phải đối 
mặt ở phía trước. Thêm vào đó, chúng ta phải tích cực dạy dỗ 
con cái chúng ta thế nào là giới đức và đạo đức trong cáchđối 
xử với bạn bè, họ hàng và thầy cô hay đạo sư của chúng. 


66 


Nếu chúng ta hoàn thành tốt những điểm này, thời con cái 
chúng ta sẽ ý thức được điều xấu tốt trong chính suy nghĩ, lời 
nói và hành động của mình. Tỉnh giác tạo ra sửa chữa. Sau 
cùng, khi chúng ta dạy dỗ con cái trở thành khôn ngoan và 
giới đức chúng ta sẽ cảm thấy an tâm cung cấp cho con cái 
chúng ta được hạnh phúc lâu dài vậy. 


67 


Chương 8 


Tạo dựng thói quen tốt 


Q.¿ là sai lầm nếu các bậc làm cha làm mẹ luôn về phe 
với con cái khi chúng bất phục tùng hay làm điều sai trái. 
Cuối cùng con cái sẽ tin rằng, “Khi làm điều sai trái, tôi sẽ 
nhận được điều tốt đền đáp vào đó”. Khi những đứa trẻ này 
lớn lên, chúng thường hướng về điều xấu, nghĩ rằng làm như 
vậy mọi việc đều ổn cả. “Cha mẹ tôi sẽ luôn đồng ý VỚI tÔI, 
vậy vì lý do gì tôi lại không làm bất kỳ điều gì tôi muốn?!”. 
Chúng ta phải ý thức rằng sẽ có những hậu quả xảy ra khi hỗ 
trợ sai trái cho con cái chúng ta. Xin chớ có cho chúng thấy 
cha mẹ thương con cái bằng cách nuông chiều chúng, bằng 
cách để cho chúng muốn làm gì thì làm. Nếu chúng làm điều 
sai quấy, kỷ luật là câu trả lời duy nhất phải đưa ra. 


Đề phát triển những thói quen tốt, chúng ta phải hiểu hai 
điều sau đây: 


1. Di truyền đóng một vai trò quan trọng trong việc 
luyện tập những thói quen đạo đức. Nếu cha mẹ cũng thực 
hành những thói quen tốt, ngay cả trước khi đứa trẻ được thọ 
thai, và tiếp tục duy trì những thói quen tốt đó xuyên suốt thời 
kỳ mang thai, thời cơ may đứa trẻ đó cũng có được những thói 
quen tốt đó là rất cao. 


68 


2. Môi trường và kỷ luật cũng góp phần quan trọng 
sống còn trong việc tu tập các thói quen tốt. Chúng ta nên bắt 
đầu dạy đứa bé ngay từ ngày đầu tiên nó chào đời. Đừng quên 
là con cái chúng ta còn quá nhỏ để học tập. Cho con bú đúng 
giờ là cách dạy cho đứa bé về đúng giờ. Thay đổi tã lót ngay 
khi đứa bé tè ra cũng có thể giúp hình thành thói quen ăn ở 
sạch sẽ. Cuối cùng, nói những lời lẽ dịu đàng và ngọt ngào sẽ 
động viên tính nhã nhặn nơi đứa bé. 


Mặc dù đứa bé mớ ¡ sanh không mang theo bất kỳ thói 
quen nào vào thê giới nó vừa mới xuất hiện, tuy nhiên nó cần 
có một gương mẫu cho những suy tư, lời nói và hành động 
của nó sau này. Bất kỳ hành động, lời nói xuất hiện lần đầu 
tiên nơi đứa trẻ mới sanh cũng được coi như là một gương 
mẫu đầu tiên đó. Chính vì thế nếu đứa trẻ nhận được những 
điều tốt và thiện hảo thời nó sẽ có cơ hội bắt chước những 
điều thiện và những điều tốt lành. Nền tảng vững chắc của 
điều tốt và thiện hảo sẽ chống lại bất kỳ hành vi sai trái nào có 
thể xảy ra trong những năm tiếp theo sau đó, như vậy cho 
phép con cái chúng ta tự chăm sóc mình bằng cách sống 
không lệ thuộc và sống có trách nhiệm là điều phải được thực 
hiện ngay từ lúc đầu đời. 

Những sai phạm đầu tiên củađứa bé thường là rất rõ ràng 
và có thể dễ dàng khám phá ra. Làm đồ chiếc ly, cấu tay của 
bạn. Những tiếng gào khóc la hét ở nhà trẻ. Tất cả những sai 
phạm này thôi thúc chúng ta kiếm cách đề sửa lại hành vi đó 
ngay lập tức. Tuy nhiên, do không vô minh hay xao lãng, 


69 


chúng ta để cho đứa bé trở nên quen với một số hành vi nào 
đó. Những hành vi này sẽ trở thả nh thói quen hình thành một 
số thái độ nào đó sau này. Những hành vi này sẽ phát triển 
thành những thói quen xấu sau này rất khó có thê khắc phục 
được nếu không được trấn át ngay từ lúc đầu. Thói quen được 
nhắc lại bởi lẽ những hành vi hay những hậu quả không được 
phát hiện sớm. Chúng ta cần phải tỉnh giác! Nhìn xem! Lắng 
nghe! Hành động! Và dạy dỗ! 


70 


Chương 9 


Vai trò của bậc làm Cha làm Mẹ 


Cuẽ với hầu hết các bậc làm cha làm mẹ, chúng ta 
muốn con cái chúng ta cótương lai thành công xán lạn. Chúng 
ta muốn những đứa trẻ ngoan ngoãn, biết kính trọng người 
trên, có giới đức, là những người giúp thăng tiễn xã hội. 
Nhưng để làm được điều đó, chúng ta phải đặt nền tảng vững 
chắc cho thành công của con cái chúng ta và chúng ta phải 
hiểu rõ vai trò chúng ta lãnh nhận trong việc phát triển này. 
Đề trở thành mẫu mực tốt cho con cái, chúng ta phải hiểu rõ 
nhân cách con cái chúng ta và ý thức đầy đủnhững quan điểm 
và những thái độ của chúng thay đổi do tác động của tuổi 
tácvà môi trường xung quanh đến mức độ nảo. 


Khi con cái còn non trẻ, chúng ta phải trở thành mọi sự 
cho chúng. Khi chúng lớn lên, bạn bè sẽ ảnh hưởng đến tư 
duy và thái độ của chúng càng ngày càng nhiều. Ở vào lứa 
tuổi niên thiếu , chúng sẽ ít chú ý đến chúng ta, tuy nhiên 
chúng ta vẫn đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với 
chúng. Khi chúng đã trở thành người lớn chúng sẽ trở nên độc 
lập và sẽ chỉ dựa trên trí thông minh của mình v à bắt đầu suy 
luận phán đoán. Xuyên suốt cuộc sống, điều tối cần thiết đối 
với chúng ta là phải biết liên tục thích ứng với những hoàn 


7] 


cảnh mới, kiên trì thông cảm và đông cảm với những nhãn 
quan đang biên đôi nơi con cái chúng ta. 

Thêm vào việc chu toàn những nhiệm vụ làm cha làm 
mẹ, chúng ta còn phải đảm đương nhiêu nhiệm vụ khác nữa: 


* Thầy dạy: Chúng ta phải dạy dỗ con cái chúng ta biết 
quan sát điều đúng điều sai và những gì chúng phải làm và 
không được làm. Nếu con cái chúng ta còn quá trẻ đề hiểubiết 
về nguyên nhân và hậu quả, chúng ta phải là những gương sáng 
tuyệt vời nhất cho chúng noi theo. Những có gắng của chúng ta 
phải hòa nhã và thân thiện. Chớ có dạy dỗ con cái chúng ta 
bằng những suy đoán nghèo nàn hay bằng tâm trạng tức giận! 
Hình phạt chỉ được áp dụng khi nào tuyệt đối cần thiết và 
không nên sử dụng bất kỳ hình phạt nào gây não hại về thể chất 
lẫn tinh thần. Tính sạch sẽ nên được cổ vũ động viên khi con 
cái chúng ta còn rất trẻ bằng cách giao cho chúng những công 
việc như: giặt giã quần áo và dọn dẹp nhà cửa. Tắm táp thường 
xuyên, đánh răng rửa mặt vào mỗi buổi sáng, ăn uống điều độ 
và đúng giờ nên được dạy dỗ càng sớm càng tốt. Chớ có phỏng 
đoán rằng những bài học này là vô nghĩa. Bởi lẽ chúng ta là 
thầy dạy đầu tiên cho con cái chúng ta, chúng ta phải làm cho 
chúng biết thấm nhuần dần dần điều hay lẽ phải. Khi chúng lớn 
lên nền tảng nàysẽ giúp chúng hội nhập hành vi tốt vào những 
thói quen tự nhiên của mình. 


* Hướng dẫn luân lý: Bậc làm cha làm mẹ nên xây dựng 
một nền tảng phát triển đạo đức vững chắc và dựa trên Phật 


72 


Pháp (chánh Pháp) đề có thê dạy dỗ cho con cái chúng ta về 
chánh tinh tấn do boonya tạo ra và về tà tỉnh tấn do kilesa. 
Theo truyền thống điều này được hoàn thành bằng cách đọc từ 
các vị hiền nhân (ñ# Đức Phật) tu tập cầu kinh thường 
xuyên và thực hành bố thí. Làm sao thực thi điều này trong 
bối cảnh văn hóa hay tôn giáo của chúng ta là tùy thuộc ở 
chúng ta, bao lâu chúng ta thiết lập được thói quen thực hiện 
những hành vi tốt đều đặn. Chúng ta đừng quên cảnh báo và 
giúp con cái biết tránh các bất thiện nghiệp bởi vì luôn luôn 
có những hậu quả tiêu cực đối với những hành vi đó cả cho 
chính con cái chúng ta và cho cả những người khác nữa. Con 
cái chúng ta sẽ học biết kiềm chế khỏi những hành vi bất thiện 
dựa trên những gương sáng của chúng tal. 


* Người nuôi nắng: Chúng ta phải cung cấp tình thương 
và lòng nhiệt tình để động viên cô vũ cho một môi trường 
chăm sóc gia đình. Nếu con cái chúng ta phạm sai lầm, chúng 
ta phải dạy bảo chúng điều gì là sai điều gì là phải. Chúng ta 
phải dạy chúng biết tha thứ. Khi chúng thực hiện một thiện 
nghiệp, chúng ta nên khen thưởng và võ tay khen ngợi chúng. 
Chúng ta phải cung cấp cho chúng một nền giáo dục và nuôi 
dưỡng săn sóc khi chúng bị bệnh. Khi chúng đã lớn lên và sẵn 
sàng rời khỏi gia đình để bắt đầu cuộc sống tự lập, chúng ta 
phải chấp nhận điều này và đừng có giữ chúng lại. Tuy nhiên 
chúng ta vẫn phải khuyên nhủ chúng, trở thành người khuyên 
bảo cho chúng và luôn luôn động viên chúng. Điều quan trọng 
hơn cả đó là, chúng ta phải trung lập không đứng về phía nào 


Jv 


nêu chúng đã làm điều gì sai quấy! Nếu chúng phát triển thành 
những người trưởng thành mà coi thườ ng luật pháp, chúng sẽ 
phải nhận hình phạt. Đến lượt chúng ta, chúng ta phải chấp 
nhận chúng sắp sửa bị pháp luật trừng trị. Đừng có tỏ “tình 
thương” đối với con cái một cách sai lầm bằng cách khai man 
trước tòa. Chúng ta phải giúp con cái chúng ta càng nhiều càng 
tốt, nhưng tất cả phải trong giới hạn pháp luật cho phép. 


* Thầy Guru: Chúng ta phải tu luyện một mức độ đạo 
đức cao để được kính trọng tốt trong cộng đồng. Chúng ta 
phải trở thành một vị có học vẫn khôn ngoan cho gia đình và 
được con cái và cháu chắt chúng ta kính trọng. Chúng ta phải 
duy trì cho được chân giá trị của chúng ta để có thể duy trì 
được đoàn kết lâu dài trong gia đình. Con cái chúng ta sẽ kính 
trọng và lắng nghe lời khuyên của chúng ta và học theo những 
lời dạy dỗ đó để sống một cách đạo đức vànhờ đó mà trở 
thành những người trưởng thành có trách nhiệm. 


Một khi chúng ta có khả năngthực hành bốn vai trò này, 
cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc đáng kinh ngạc. Sẽ xuất hiện 
bình an trong tâm hồn, hòa bình này sẽ lan tỏa rộng rãi ra 
xung quanh để hỗ trợ cho cộng đồng mà chúng ta đang sống 
trong đó. 


74 


Chương 10 
Con cái ngoan ngoãn. 


Dạy dỗ chúng ra sao 


§ một xã hội tràn ngập nhiều phương tiện truyền 
thông độc hại và gây tranh cãi, chúng ta dễ dàng lo lắng con 
cái chúng ta không thể cưỡng nồi những ảnh hưởng tiêu cực ở 
mọi góc cạnh. Làm sao có thể bảo vệ con cái chúng ta khỏi 
những ảnh hưởng tiêu cực này? Đề trả lời cho những câu hỏi 
này, chúng ta phải dựa trên bốn điểm đơn giản sau đây: 


1. Đóng vai một người tốt tiêu biểu. Đây là điều khó 
khăn đối với nhiều người chúng ta để am hiểu đầy đủ vai trò 
này, vì không luôn phân tích đầy đủ chúng ảnh hưởng đến con 
cái chúng ta nhiều đến mức độ nào. Trước khi trở thành một 
người tốt tiêu biểu, chúng ta cần phải nhìn đến chính những 
phẩm chất thiện nơi chúng ta. Chúng ta có dối trá, lấy của 
không cho hay đối xử với tha nhân không tử tế hay không? 
Nếu con cái chúng ta tích lũy những thói quen xấu, thời chúng 
ta phải tự suy nghĩ đến chính bản thân chúng ta như là lý do 
khả đĩ tại sao. Con cái giống như những bảng đá đen sạch sẽ 
khi chúng được sanh ra - chúng phải được dạy dỗ những gì là 
đúng đắn. Khi con cái chúng ta nói lời vô lễ, thông thường 


vi 


chúng nhớ lại những lời đó từ nơi chúng ta! Nếu muốn con cái 
chúng ta trở thành người tốt, chúng ta phải tạo ra một nền 
móng đạo đức tốt bằng cách duy trì những hành vi giới đức và 
dùng đó như là một người tốt tiêu biểu. 

2. Tìm kiếm sách đọc và tiêu khiển có chất lượng. Một 
trong những vấn đề xã hội hiện nay rất hấp dẫn mà cũng rất rõ 
ràng đó là sự phát triển những phương tiện nghe nhìn bạo lực 
và trò chơi điện tử. Những gì con cái chúng ta làm, nhìn thấy, 
cảm nhận và nghe đều ảnh hưởng đến quan điểm, hiểu biết về 
cuộc sông của chúng rất nhiều. Chúng ta phải cảnh giác và 
dành thời giờ cho con cái chúng ta, dành cho chúng tình yêu 
và tình cảm. Nếu cho rằng chúng ta không có đủ thời gian, 
thời chúng ta chỉ mới sống có nửa cuộc đời. Cuộc sống của 
chúng ta không phải chỉ là công ăn việc làm; chúng ta còn cần 
phải dành thời giờ cho con cái và gia đình nữa. “Nếu bạn 
muốn chăm sóc tốt đàn gia súc, hãy cột kỹ chúng lại”. “Nếu 
bạn yêu con cái của bạn, hãy dành đủ thời giờ để chăm sóc 
chúng”. Dạy con cái của bạn biết đọc sách là cách tốt nhất bạn 
có thể làm với tư cách làm cha làm mẹ. Chúng ta phải dành 
thời giờ để dẫn con cái chúng ta đến tiệm sách và giúp chúng 
chọn chính cách tiêu khiển cho chúng; quan sát từ xa hành vi 
của chúng. Đôi khi chúng ta phải cung cấp cho chúng những 
thông tin để giúp chúng trong qui trình quyết định. Nếu chúng 
muốn đọc truyện hài hước, truyện ngắn, những vở kịch 
Shakespeare hay ngay cả các công thức sinh học, thời chúng 
ta nên đọc chung với con cái chúng ta. Khi chúng lớn lên, 


76 


những cách lựa chọn lành mạnh khi còn nhỏ sẽ giúp ích rất 
nhiều cho chúng chọn lựa những cuốn sách, âm nhạc và cách 
tiêu khiển chất lượng giúp ích nhiều cho chính sự phát triển 
đạo đức vậy. 


3. Tìm kiếm thầy dạy có chất lượng. Thầy dạy đóng 
vai trò cực kỳ quan trọng bởi lẽ những vị này ảnh hưởng 
mạnh mẽ nhất để xúc tiễn nền đạo đức cho con cái chúng ta 
bên ngoài gia đình. Chính vì chúng ta không có mặt cùng với 
thầy dạy trong nhà trường cả ngày. Chúng ta cần phải đánh 
giá và biết các vị đó đang dạy dỗ con cái chúng ta những gì. 
Không nhất thiết chúng ta phải gửi con đến một ngôi trường 
nỗi tiếng nhất thế giới; chúng ta chỉ cần các ngôi trường đó 
tạo ra được một môi trường giáo dục tích cực. 

4. Chọn bạn tốt. Rõ ràng chúng ta không muốn con cái 
chúng ta kết thân với những hạng người xấu. Một điều rất rõ 
ràng là nếu con cái chúng ta kết thân với những hạng người 
xấu, chúng sẽ bị những điều xấu ảnh hưởng. Hành vi trệch 
đường sẽ trở thành ít rõ ràng khi con cái chúng ta không còn 
sống với chúng ta nữa, chính vì lẽ đó chúng ta phải có khả 
năng nhận ra những dấu hiệu và đưa ra những lời khuyên lành 
mạnh trong khi chúng còn đang sống chung nhà với chúng ta. 
Mắng nhiết sẽ không phải là phản ứng đầu tiên và duy nhất 
trong những trường hợp như vậy. Dạy dỗ con cái đòi hỏi 
chúng ta phải áp dụng những chiến thuật tương tự như trong 
việc kinh doanh. Phần thưởng và những lời khen phải được 
đưa ra khi con cái chúng ta thực hiện những hành vị thiện. 


T 


Tuy nhiên ta phải biết thế nào là vừa phải. Chúng ta đang xây 
dựng cho chúng những khả năng tốt để chọn lựa và kết thân 
với những người tốt. Chúng ta muốn cho con cái chúng ta lớn 
lên thành những người trưởng thành biết suy nghĩ, biết nói và 
hành động một cách đạo đức. Hãy ghi đậm trong tâm chúng ý 
thức được điều hay lẽ phải. 


78 


Chương l] 


Tiên bạc, tiêu khiên và internet 


Tàn bạc: An toàn về tương lai kinh tế của con cái có 
thể đo lường được bằng kiến thức kinh tế chúng có được. 
Chúng ta có thê trau dồi nền tảng kiến thức này nơi con cái 
chúng ta bằng cách dạy chúng những thói quen bỏ ra những 
món tiền tiết kiệm hàng tuần và phải biết cân thận với số tiền 
tiết kiệm đó. Khi con cái chúng ta xin tiền, trước tiên chúng ta 
phải hỏi xem chúng làm gì với số tiền đó và lý do tại sao 
chúng cần đến số tiền như vậy. Nếu chúng không đưa ra được 
lý do tốt, chúng ta nên từ chối khoản tiền đó và cho chúng biết 
lý do tại sao chúng ta từ chối. Ngay cả khi chúng không hài 
lòng, chúng ta cũng không được nao núng. Phải cho chúng 
hiểu rõ những nguyên tắc và những hậu quả của việc tiêu pha 
lãng phí. Không nên cho chúng tiền chỉ để chiều chúng hay 
giảm bớt cơn thịnh nộ của chúng. Đừng để cho chúng phải 
nghĩ rằng việc kiếm tiền là rất đễ dàng, mà phải giúp chúng 
hiểu từng đồng tiền kiếm được thực sự là rất khó khăn. Không 
dễ dàng hái ra tiền được đâu! Cho con cái được sử dụng đồng 
tiền để đáp ứng những nhu cầu cần thiết của chúng, bằng cách 
chúng phải làm một sỐ công việc lặt vặt trong nhà hay tỏ ra 
sáng tạo bằng việc buôn bán của chúng: thí dụ như dọn dẹp chỗ 


79 


để đồ uống, tủ sách, chăm sóc em bé. Khi đi mua sắm những 
vật dụng cho con cái, trước tiên chúng ta nên đi khảo sát những 
hàng hóa bày bán trong tủ kính đề so sánh giá cả và chất lượng, 
chỉ mua những món đồ hợp với “công sức chúng bỏ ra” hãy 
tìm cách nào đó để giải thích cho chúng biết hàng tốt không 
nhất thiết phải là hàng đắt giá. Dạy cho con cái chúng ta nên 
tìm kiếm giá trị đích thực của món đồ và sử dụng những đồ 
dùng cá nhân một cách thích hợp. Chúng ta cũng nên cố gắng 
dạy cho chúng sửa lại những món đồ hư hỏng để có thê dùng 
trở lại được. Nếu món đồ hư hỏng không thể sửa chữa được 
nữa thời phải dạy cho chúng nên sử dụng những món đồ đó để 
làm bố thí hay giao lại cho trung tâm tái chế. 


Khi chúng ta dạy con cái tự làm những đồ vật đề sử dụng, 
chúng sẽ phát triển được tuệ tri tự lập. Nếu chúng ta cho phép 
con cái tạo ra đồ chơi cho chúng hay xếp những món đồ chơi 
lại hoàn chỉnh, thời chúng sẽ học được cách tự giúp mình và 
sẽ cảm thấy hãnh diện với những thành công chúng có được. 
Chúng cũng sẽ phát triển được tính thông minh. Bằng cách 
này chúng sẽ học được cách tiết kiệm tiền bạc và có thể chúng 
còn tự kiếm ra tiền cho mình bằng những món đồ vật chúng tự 
làm! “Con heo đất” là một cách dễ dàng và là trò chơi cho trẻ 
em để tiết kiệm tiền dư thừa. Thêm vào đó, chúng ta còn có 
thể đưa chúng đến ngân hàng và mở cho chúng một tài khoản 
riêng để gửi tiền vào tài khoản đó. Động viên chúng gửi bất 
kỳ khoản tiền nào chúng nhận được vào những dịp đặc biệt, 
như sinh nhật hay những ngày lễ, để dùng làm quỹ học tập. 


S0 


Trong khi chúng ta động viên cô vũ con cái tiết kiệm tiền bạc, 
chúng ta cũng động viên chúng kết thân với những người bạn 
biết chỉ tiêu tiền bạc một cách hợp lý, và những người biết giá 
trị của tiết kiệm tiền bạc. Những bạn bẻ như vậy sẽ ảnh hưởng 
tốt đến nhau trong cuộc sống. 


Tiêu khiển giải trí: Một trong những mối quan tâm lớn 
các bậc làm cha làm mẹ ngày nay phải đối mặt đó chính là 
không có đủ thời giờ để dành cho con cái của họ. Họ đã dùng 
quá nhiều thời gian mỗi ngày để lo việc kiếm sống và hỗ trợ 
cho gia đình. Tìm đâu ra thời gian dành cho con cái? Nếu điều 
này đang diễn ra cho gia đình chúng ta, chúng ta có thể suy 
nghĩ cách tốt nhất đó là để cho con cái chúng ta sử dụng nhiều 
thời gian xem truyền hình. Hay nói cách khác, chúng ta có thể 
nói: “Chẳng có gì sai quấy nếu ta biến con cái chúng ta trở 
thành những đứa trẻ ngồi trước máy truyền hình.” 


Đương nhiên, biện pháp này sẽ không đứng vững và hơi 
mạo hiểm. Hậu quả của quyết định này có thể khiến cho 
chúng ta phải lo lắng. Nếu chúng ta nhận ra những biến đổi 
tiêu cực nơi hành vi con cái chúng ta. Con cái chúng ta sẽ trở 
nên hung đữ, dễ gây gỗ và ngoan cố hơn hay sử dụng những 
hành vi bạo lực nhiều hơn, nhưng những thay đổi bất ngờ 
trong hành vi con cái chúng ta không khiến cho chúng ta phải 
bực tức đi mà phải tìm những nhân duyên gốc rễ. Thái độ này 
xuất phát từ việc để cho chúng xem những chương trình 
không thích hợp trong khi chúng chưa đủ trưởng thành để 
phân biệt được điều đúng điều sai, điều tốt điều xấu, điều 


6l 


thích hợp với điều không thích hợp. Nhưng đôi khi nếu chúng 
ta để cho con cái chúng ta xem các chương trình tivi quá 
nhiều, điều đó đã quá trễ. Trẻ nhỏ thường tiếp thu nhanh 
những hành vi xấu chúng xem trên tivi và thực hành ngay đó 
như là những vở kịch câm hay là những người bắt chước một 
cách mù quáng. Cuối cùng chúng ta phải khổ sở khi phát hiện 
ra rằng toàn bộ những gì chúng ta khó nhọc đề kiếm ra tiền lo 
cho hạnh phúc và sự sung sướng của gia đình đã bị vô hiệu 
hóa bằng những hành vi tiêu cực con cái ảnh hưởng của tivi 
và phim ảnh. Hãy nhớ rằng, nếu chúng ta không dành đủ thời 
giờ cho con cái, chúng có thê phát triển trí tuệ nghèo nàn. Tại 
sao vậy? Nhiều chương trình tivi dựa trên cơ sở truyền thông 
đại chúng đều tập trung vào tình dục (sex). Những đứa trẻ 
không được bảo vệ trước những chương trình đó sẽ trở nên 
lạm dụng tình dục ở lứa tuổi quá sớm bởi vì chúng có suy 
nghĩ rằng những hành vi tình dục được chiếu trên tivi là có 
thật, và dựa trên cơ sở điều có thật chúng sẽ thực hành trách 
nhiệm sẽ không tùy thuộc vào một mình đứa trẻ đâu. Quả thật 
chúng chỉ làm điều gì văn hóa quần chúng và thương mại 
đang bảo chúng làm như vậy. Do đó, chúng ta nên kiểm tra 
những chương trình tivi mang tính chất giáo dục và chỉ cho 
phép con cái chúng ta xem những chương trình đó với một 
thời lượng thích hợp. Tốt hơn hết, chúng ta nên qui định một 
số qui tắc như sau: 


1. Thời gian xem truyền hình không được gây trở ngại 
cho việc học hành hay công việc nhà. Chúng ta không được 


82 


để cho con cái chúng ta xem truyền hình bất kỳ lúc nào chúng 
muốn. Chúng phải có một khoảng thời gian nhất định để làm 
bài tập về nhà và ôn bài, đọc sách và giúp đỡ công việc nhà. 
Chúng ta phải đề ra những thời khóa biểu thích hợp và không 
bao giờ cho chúng xem tivi cho đến tận nửa đêm. Bằng không 
con cái chúng ta sẽ không được ngủ nghỉ đầy đủ. Thiếu ngủ có 
thể dẫn đến những thói quen xấu như dậy trễ, lừa dối, và nói 
dối. Những đứa trẻ không ngủ đủ hay không làm xong bài làm 
ở nhà sẽ không muốn đi học hay không muốn trội hơn ở trong 
lớp. Chúng sẽ nói với cha mẹ rằng chúng không được khỏe hay 
có găng đưa ra những lý do đề tránh không đi đến trường. 


2. Những chương trình truyền hình không được thiếu 
đạo đức: Các bậc làm cha làm mẹ phải thúc đầy giới đức lành 
mạnh. Những chương trình trên tivi chúng ta cho phép con cái 
chúng ta xem nên có những chủ đề gắn liền với ý tưởng và 
thực hành đặt ưu tiên cho đạo đức. Những chương trình mang 
tính bạo lực, sợ hãi, tình dục hay thanh toán nhau với sự trả 
thù và giết chóc không nên cho phép con cái chúng ta xem. 
Chúng ta nên chọn chương trình truyền hình nào thúc đầy giới 
đức và giúp phát triển trí thông minh (tức là, những chương 
trình về chia sẻ, yêu thương, lời hay ý đẹp và sùng đạo). 
Chúng có thể xem các chương trình khoa học và kỹ thuật, hay 
chương trình nghệ thuật và văn hóa. Điều này giúp con cái 
chúng ta có thê học hỏi nhiều hơn về đất nước, văn hóa và con 
người của mình. Kiến thức đạo đức được tìm thấy nơi các 


83 


chương trình truyền hình mang tính giáo dục sẽ là nền tảng 
cho tri kiến con cái chúng ta trong cuộc sống tương lai. 


Nên nhớ rằng, đây là điều luôn quay trở lại với chúng ta 
đó là cha mẹ phải là tắm gương sáng cho con cái! Nếu chúng 
ta là những người nghiện xem truyền hình, đây sẽ là một cách 
khó khăn để ngăn cản con cái chúng ta khỏi nghiện ngập thú 
vui này. Chính vì thế giữa những lựa chọn nhằm thúc đây 
những thói quen tốt nơi con cái chúng ta và cho phép con cái 
chúng ta xem những chương trình truyền hình chúng ưa thích, 
việc chọn điều gì tốt nhất cho con cái chúng ta phải là ưu tiên 
sỐ một. 


Cũng giống như vậy đối với “trò chơi điện tử”. Chính vì 
kỹ nghệ trò chơi điện tử đã cho phép được sản xuất nhiều trò 
chơi bạo lực và bán ra thị trường hàng năm cho những người 
trẻ, chính điều này làm cho con cái chúng ta khó được bảo vệ 
khỏi bạo lực ở vào tuổi ngày càng nhỏ. Như thường lệ hãy cần 
thận với trò chơi điện tử mà chúng ta cho phép con cái chúng 
ta tham gia. Nếu có những trò chơi điện tử giáo dục tuyệt vời 
hãy chọn cho con cháu chúng ta! 


Internet: Chúng ta đang sống trong thời kỳ “siêu xa lộ 
thông tin”. Con cái chúng ta đang bị nghiện ngập với truyền 
hình, đầu đĩa DVD, điện thoại di động và đặc biệt là Internet. 
Chúng ta phải chấp nhận một thực tế là những loại truyền 
thông đại chúng đó vừa đem lại những hậu quả tích cực lẫn 
tiêu cực, tùy thuộc phần lớn ở việc chúng được sử dụng như 


S4 


thế nào. Nếu chúng ta không biết kiểm soát con cái chúng ta, 
thời chúng ta sẽ trở thành nô lệ cho kỹ thuật. Khi con cái 
chúng ta trở thành những thanh thiếu niên ở tuổi “teen” chúng 
ta càng cấm đoán sử dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật, 
thời chúng ta càng khơi động sự thích thú nhiều hơn nơi con 
cái chúng ta. Chúng ta phải cho phép con cái chúng ta sử dụng 
một trong những phương tiện truyền thông này, nhưng phải có 
qui định khi nào là đúng lúc và điều gì được phép với số 
lượng bao nhiêu là đủ. Thí dụ như, chúng ta nên đề ra một 
chương trình đại loại như: khi nào được sử dụng Internet, khi 
nào tập trung vào học tập, ngủ nghỉ và hành thiền. Cho dù kỹ 
thuật có phổ biến đến mức độ nào trong xã hội hiện đại của 
chúng ta, nghệ thuật cô điển và khoa học hành thiền vẫn có 
giá trị hơn bao giờ hết. Để tìm được niềm hạnh phúc tự lực 
đích thực, chúng ta phải nhìn vào chính bản thân chúng ta 
(thông qua hành thiền) thay vì lướt qua một đại dương các 
trang web (mạng) bắt tận. 


Thật ích lợi biết bao cho con cái chúng ta để học sử dụng 
các thiết bị kỹ thuật hiện đại, nhưng cũng còn có điều rất quan 
trọng đừng để cho con cái chúng ta đi ngủ quá trễ. Mọi người 
chúng ta đều cần đến giấc ngủ. Nếu đi ngủ quá trễ con cái 
chúng ta sẽ không muốn thức dậy sớm vào buổi sáng, việc 
này lại gây cho chúng ta nhiều phiền toái thêm nữa. Một đứa 
trẻ mệt mỏi, lập dị có thể thực sự gây trở ngại cho sự hòa hợp 
trong ngày của bạn. Điều này có thê dẫn đến việc la rầy chúng 
vào buổi sáng sớm. Việc la rầy này có thê làm cho con cái 


65 


chúng ta chấp nhận hay thông thường là chúng gây cãi lại với 
cha mẹ. Điều này quả thật không thể tin được! Tuy nhiên, 
chúng ta không thể chấp nhận được . Dạy dỗ con cái phải biết 
sắp xếp thời gian như thế nào để chúng hoàn thành xuất sắc 
công việc ở trường, tổ chức, giải trí và học hỏi giá trị của từng 
thành phần trong cuộc sống của chúng. Khi chúng lớn lên, 
chúng sẽ đạt được hiệu quả sáng suốt và tích cực hơn ngay cả 
trong những tình huống khó khăn. 


Những gia đình nào có những qui luật trong nhà liên quan 
đến cách quản lý thời giờ sẽ có thể dạy dỗ con ra quyết định 
đúng đắn và không phải chống lại những ý thích bất chợt khởi 
lên hay những quyết định bất ngờ không tính trước. Việc tu 
luyện này sẽ thúc đây một nền tảng giúp chúng ta thực hiện 
những quyết định dựa trên lập luận kỹ lưỡng, những nguyên 
tắc lành mạnh và những thông tin chính xác và kiểm tra có hệ 
thống. Quản lý thời giờ = quyết định tốt hơn. Kết quả là con 
cái chúng ta sẽ trở nên thông minh và siêng năng trong bất kỳ 
công việc nào chúng thực hiện. 


S6 


S7 


Phân Ba 


NHỮNG KHÓ KHÁN 
TRONG GIA ĐÌNH 


69 


Chương 12 


Có øì sai với con tôi? 


Tìm yêu dành cho con cái thôi thúc chúng ta làm việc 
chăm chỉ để kiếm tiền, không những để mua sắm bốn vật 
dụng cần thiết, nhưng còn đem lại thoải mái cho gia đình, đại 
loại như chất lượng giáo dục, tiêu khiển, khoa học kỹ thuật, 
phương tiện đi lại và y phục. Tuy nhiên chúng ta cũng còn 
làm việc chăm chỉ để cho con cái chúng ta không phải rơi vào 
cảnh túng thiếu do nghèo khổ đem lại. Chúng ta dành quá 
nhiều tình yêu cho con cái đến nỗi đôi khi chúng ta không còn 
khả năng phân biệt ranh giới giữa việc nuôi dạy chúng một 
cách đúng đắn và làm hư con cái chúng ta một cách không 
đúng cách. Cho dù ý định dành trọn sức lực cho hạnh phúc 
của con cái chúng ta là chính đáng, tuy nhiên việc con cái hư 
hỏng do thiếu chăm sóc phát triên tình cảm và tỉnh thần lại vô 
cùng quan trọng đối với con cái chúng ta. Những đứa con hư 
hỏng thường trở thành mối bất hạnh lâu đài hơn, bởi chúng 
phải chịu khổ sở khi không còn khả năng có được điều muốn 
có. Thế rồi chúng ta cảm thấy kinh ngạc và buồn chán khi bắt 
gặp quả tang con cái chúngta đang sử dụng ma túy, uống 
rượu và có những hành vi cư xử kỳ quặc. 


90 


Thái độ tự hủy hoại bản thân hoàn toàn bất lợi cho tương 
lai đứa trẻ như thiếu giáo dục, hay thiếu thực phẩm. Nếu tiếp 
tục đi theo con đường này, con cái của chúng ta sẽ đi đến chỗ 
hủy hoại tương lai chính mình. Làm sao có thể ngăn chặn con 
cái chúng ta không đi vào con đường này? 


Việc đầu tiên cần phải nhận ra đó là chúng ta đóng vai trò 
thầy dạy của con cái chúng ta. Nếu chúng chưa tiêm nhiễm 
phải thái độ xấu nào, thời đơn giản chúng ta có thể dạy cho 
chúng về luân thường đạo lý, tức là điều hay lẽ phải và bằng 
cách nào chúng có thể biểu lộ ra khả năng kiềm chế. Tuy 
nhiên nếu con cái chúng ta đã bắt đầu có biểu hiện thái độ tự 
hủy hoại bản thân, thời điều nhất thiết cần phải làm là giải 
quyết vấn đề đó ngay lập tức. 

Yếu tô cần lưu ý: Có năm tiêu chuẩn con cái cần phải có 
để bảo đảm một tương lai xán lạn và đạt đến thành công cả về 
công ăn việc làm và cuộc sống cá nhân: 


1. Dạy cho chúng biết kiềm chế không thực hiện bắt thiện 
nghiệp; 


2. Dạy cho chúng biết thực hiện thiện nghiệp; 


3. Cung câp cho chúng một nên giáo dục hoàn hảo đê có 
kiên thức theo đuôi nghê nghiệp mình đã lựa chọn và học biệt 
sông có trách nhiệm; 

4. Giúp con cái lựa chọn người bạn đời và giải thích cho 
chúng những điêu cân thiệt phải làm đê sửa soạn cuộc sông 


9] 


gia đình kèm theo những trách nhiệm gắn liền với cuộc sống 
này; 

5. Để lại cho con cái một số tài sản và vật dụng chúng ta 
đang sở hữu . Hãy chuyên giao phần gia tài thừa kế chúng 
đáng được hưởng đề khởi nghiệp công việc làm ăn. 


Rất đơn giản, những đứa con nào xử sự không tốt là do 
chúng không bắt chước hay không nghe lời chỉ dạy của người 
làm gương tốt. Hãy quan sát chính hành vi của chúng ta: liệu 
chúng ta có phân biệt được điều hay lẽ phải, điều tốt điều xấu 
hay chăng? Phải chăng chúng ta đã chẳng dan díu với những 
hành vi xấu trước mặt con cái chúng ta để chúng có thể nhìn 
thấy? Liệu chúng ta có để lại lời dạy đạo đức cho các thầy 
giáo trong trường? Chúng ta phải là người thầy dạy cho con 
cái về việc tu luyện giới đức. Xin đừng có ý nại vào nhà 
trường làm công việc này thay cho chúng ta. Khi con cái 
chúng ta ở nhà, điều đầu tiên ta cần phải tập trung vào làm đó 
là việc tu luyện hành vi giới đức, làm thế nào đó khi con cái 
rời khỏi gia đình và cần tự mình đưa ra quyết định, chúng sẽ 
biết phán đoán đúng đắn để xử lý với nạn uống rượu, ma túy 
tiền bạc và tính dục. 

Cho dù phải tốn nhiều thời giờ để phổ biến kiến thức ta 
cho con cái, xin đừng quên thời gian dành cho con cái rất có 
thể là việc quan trọng nhất chúng ta cần phải làm. Thêm vào 
đó, xin đừng quá tỏ ra bao che bất hợp lý. Thay vì cắm đoán 
con cái đi đến bất kỳ nơi nào hay làm bất kỳ điều gì, hãy nhận 


Đ 


thức rõ răng khi con cái của chúng ta lớn lên, đứt khoát chúng 
cần phải lãnh một số trách nhiệm đề trở thành người trưởng 
thành. Thay vì nói “Không!” ngay tức khắ c, hãy nói “Để bố 
suy nghĩ điều đó một chút.” Nếu chúng ta đã dạy con cái về 
điều hay lẽ phải, điều xấu điều tốt và dự định xem tình huống 
đó sẽ tự chấm dứt như thế nào, chúng ta nên cố gắng động 
viên con cái tự bắt đầu thực hiện quyết định cho chính mình. 


Khi bàn tới việc giáo dục con cái, đa số cha mẹ đều đồng 
ý, nhưng một số lại kỳ vọng quá cao. Vì lợi ích cho con cái 
xin đừng trở thành một trong số những cha mẹ đó! Mỗi đứa 
trẻ đều có năng khiếu và khả năng riêng. Có đôi khi khả năng 
đó không mang tính chất theo truyền thông “học thuật”. 
Nhưng là khả năng ta phải theo đuổi nằm ngoài môi trường 
lớp học thí dụ như: thể thao, âm nhạc, nghệ thuật hay diễn 
thuyết, là những ví dụ thật tuyệt vời. Có rất nhiều vận động 
viên năng khiếu là những người không mấy nổi bật trong việc 
học hành nhưng họ có thê là những người MC thể thao tuyệt 
vời, huấn luyện viên thể thao hay huấn luyện viên bóng đá. 


Xin chớ có gửi đứa con vào một trường đại học “nồi 
tiếng” chỉ vì chúng ta cũng đã theo học ở đó, những đứa con 
của một trong những người bạn của tôi cũng đã học tại đó hay 
bởi vì “đó là một chỗ tuyệt vời để theo học!” Suy nghĩ này 
thật không hay chút nào cả. Hãy quan sát xem con chúng ta có 
khả năng gì và điều nó thích thú thực sự nằm ở đâu, làm sao 
đó khi chúng theo học tại một tổ chức thích hợp và kết quả là 
nhận được một thu nhập nào đó.Con cái chúng ta sẽ vui sướng 


93 


làm như vậy bởi lẽ chúng sẽ tham gia vào một phần giúp hình 
thành chính tương lai của mình. 


Nếu con cái của chúng ta đã sử dụng ma túy hay nghiện 
rượu, hay đã mắc phải một loại chất bất hợp pháp nào đó, 
chúng ta nên tiếp cận chúng để thảo luận mà không tỏ ra bực 
tức. Hãy giúp chúng tự đi đến kết luận về hành vi của mình . 
Một khi chúng hiệu rõ mối quan tâm của chúng ta đến từ tình 
yêu dành cho chúng,thường thường chúng sẽ chọn lựa mà 
không hiểu tại sao chúng lại có quyết định sai lầm như vậy. 
Có đôi khi chúng còn không thê nhận ra rằng chúng ta đang lo 
lắng hay đã làm cho chúng ta bị tổn thương! Trong số rất 
nhiều đề tài cần phải thảo luận với con cái, có một số đề tài 
quan trọng chính như sau: 

1. Tiền bạc đến từ siêng năng làm việc ! Chúng ta có thê 
giải thích rằng ra ngoài vào ban đêm chỉ tô tốn tiền. Chúng ta 
cần phải làm việc siêng năng để mua thức ăn, mua nhà cửa, 
quần áo và đành dụm tiền bạc để được an toàn và tạo hạnh 
phúc cho gia đình. ĐỀ thực hiện trách nhiệm này, người ta cần 
nhận thức rõ với tiền bạc và nhìn ra được giá trị tốt nhất. Phí 
phạm tiền bạc trong một vài giờ tiêu khiển giống như muốn 
làm cho tương lai chúng ta bốc hơi vào không trung. Không 
phải tất cả mọi người đều ra ngoài để đi đến các hộp đêm hay 
đến các quầy rượu đâu. Quả thật có nhiều người lại tham gia 
vào những công việc đáng theo đuổi như: tình nguyện giúp 
những người vô gia cư hay giúp những người khiếm thị đọc 
sách. Các dịch vụ cộng đồng hay các hoạt động tình nguyện 


94 


đem lại thỏa mãn hơn nhiều so với việc đi giải trí đến các hộp 
đêm! 

2. Áp lực nhóm tuỗi ảnh hưởng đến thái độ! Mặc dù rất 
khó để ta có thể nói “KHÔNG” với bạn bè, con cái chúng ta 
cần phải tìm ra những câu trả lời thích hợp khi bạn bè yêu cầu 
tham gia vào các chầu uống rượu hay thử sử dụng ma túy. Bởi 
lẽ con cái chúng ta thiếu kinh nghiệm về những chất nguy hại 
này. Những người trẻ đôi khi muốn thử những của lạ, mặc dù 
biết rõ những hậu quả do pháp luật đem lại. Bất hạnh thay, con 
cái chúng ta không luôn luôn biết được những hậu quả đạo đức 
của những hành vi đó. Một nguồn thông tin đồi dào dành cho 
các gia đình đề biết rõ hơn về áp lực nhóm tuổi và những thứ 
nghiện ngập phi pháp chính là Mạng Toàn cầu www.fed.org. 
Ta tìm thấy trong đó những dịch vụ tuyệt vời và những lời 
khuyên cho cả chúng ta và cho con cái chúng ta nữa 


3. Cách sống nguy hiểm đem lại những hệ lụy thực sự. 
Chúng ta phải giải thích những cạm bẫy của lỗi sống nguy 
hiểm cho con cái chúng ta. Vây quanh chúng là những hạng 
người nghiện ngập hay tự biến mình thành kẻ nghiện ngập 
mang lại vô số những hậu quả tiềm tàng như can dự vào 
những cuộc âu đả, bị bắt bớ, lây nhiễm HIV hay những căn 
bệnh lây truyền qua đường tình dục và ngay cả còn bị giết 
nữa. Con cái chúng ta cần lắng nghe rằng chúng là những kho 
báu quý nhất đối với chúng ta và chỉ nghĩ đến việc mất chúng 
là một ác mộng tôi tệ nhất cho chúng ta. Tất cả các bậc làm 
cha làm mẹ đều muốn con cái mình sống đúng theo tiềm năng 


95 


của chúng. Chúng ta muốn con cái kết thân với những người 
bạn tốt, những gương sáng của họ sẽ truyền cảm hứng cho 
chúng tiến bộ trong cuộc sống. Trước những vấn đề khó khăn 
khởi lên cho con cháu chúng ta, nên thảo luận những chủ đề 
“khó khăn” với chúng một cách đầy yêu thương và hợp lý. 
Nếu chúng hiểu ra với ý nghĩa trách nhiệm mà chúng ta cảm 
thấy cho chúng và thái độ của chúng biến đổi thời đây có thể 
là điểm khởi đầu cho chúng để có cơ sở suy tư và hành động 
có trách nhiệm hơn và học cách phân biệt thế nào là bạn tốt 
với những người thân quen tầm thường. Con cái chúng ta còn 
có thể tìm thấy những hoạt động xây dựng tích cực mà chúng 
tham gia để tự làm bận rộn chính mình. 

Đối với những gia đình đang phải đối mặt với những 
khủng hoảng, hãy tiếp tục làm việc cùng với nhau đề đưa ra 
những biện pháp hiệu quả và hãy nhớ điều này: “Tình yêu 
cha mẹ dành cho con cái vẫn chưa đủ - còn cần phải kèm 
theo tình yêu đó là lý trí và hiểu biết nữa!”. Chỉ chăm chú 
làm việc, chúng ta mới có thê tìm lại được mối tương quan 
yêu thương với con cái và giúp đem lại hòa thuận và hạnh 
phúc cho gia đình. 


96 


Chương 13 


Các cặp vợ chồng 


Kú một người bạn đời không trung tín hay có vấn đề 
về nghiện ngập, họ có thể tạo cho gia đình phải đi đến chỗ tan 
vỡ. Làm sao hôn nhân có thể tiếp tục sống còn khi mà những 
“lỗi lầm” xuất hiện tiếp tục gây hại cho tương quan vợ chồng? 
Liệu ta có thể cứu vãn được một gia đình trong những tình 
huống như vậy không? Một vị Tỳ khưu Phật giáo, tên là Phaw 
Dattajeevo đang trụ trì tại Thiền viện Dhammakaya, đã giải 
thích như sau: 


“Khi chọn lựa người bạn đời, chúng ta cần quan sát những 
cặp vợ chồng hiện hữu và phân tích kỹ những kinh nghiệm họ 
đang trải nghiệm. Nếu làm điều này, chúng ta có thê thấy rằng 
trước khi những cặp vợ chồng quyết định cưới nhau, họ đã 
chọn lựa người bạn đời thích hợp nhất cho họ. Họ tưởng 
tượng rằng, một khi đã xin cưới nhau làm vợ làm chồng điều 
cần thiết nhất là cuộc sống của họ phải được hạnh phúc. Họ 
tưởng tượng rằng bất kỳ xung đột nào cũng chỉ là chuyện nhỏ 
và được giải quyết một cách chân tình. Và một điều rất quan 
trọng đó là họ chẳng bao giờ nên bỏ nhau. Tuy nhiên, một khi 
đã sống chung với nhau trong một thời gian dài, những mê 
đắm nhau ban đầu bị tiêu tan dần và họ nhìn cuộc sống vợ 


97 


chồng đôi khi rơi vào tình huống xấu nhất. Họ nhận ra rằng 
luôn luôn có những vấn đề cần phải giải quyết. Cuối cùng 
niềm hạnh phúc kỳ diệu họ đã có lần được hưởng trước từ 
cuộc sống gia đình đã bị xóa bỏ do thực tế đó. 


Chính vì thế, ta cần phải lựa chọn người bạn đời lý tưởng 
cho mình dựa trên những tiêu chí cơ bản sau đây: 


1. Hiểu biết và tin tưởng (Luật Nhân quả) (kanưna); 
2. Năm giữ những hành vi kiềm chế (giữ giới); 

3. Sẵn sàng giúp đỡ nhau; 

4. Lấy trí tuệ mà phân biệt điều tốt điều xấu. 


Bởi vì chúng ta có trách nhiệm phải phát triển những đặc 
điểm này, thế nên chúng ta cũng có trách nhiệm tìm kiếm phát 
hiện chúng nơi người bạn đời của mình nữa! Cho dù chúng ta 
đã hoạch định n hững khó khăn trong hôn nhân kỹ càng đến 
mức độ nào, chúng vẫn cứ tự nhiên xảy ra. Một vấn đề khó 
khăn thông thường trong thế giới ngày nay đó chính là ngoại 
tình, hay thất tín. Tại sao điều này lại xảy ra? 


Một yếu tô dẫn đến thất trung đó chính là chúng ta muốn 
tìm kiếm điều gì chúng ta cảm thấy thiếu nơi người bạn đời 
của mình. May mắn thay chúng ta có cách giải quyết nhanh 
chóng cho vấn đề này: “Cả hai người nên hành thiền đều đặn 
chung với nhau mỗi ngày. Điều thực hành này sẽ giúp tâm trở 
nên an tịnh. Bởi vì ngay cả một vết nhơ nhỏ nhất cũng có thể 
được coi như là khổng lồ nơi con mắt những người khác. 


98 


Chúng ta có khuynh hướng không nhận ra chính những vết 
nhơ của chính mình, cho dù chúng có to lớn đến mức độ nào. 
Khi nhắm mắt lại để hành thiền, chúng ta sẽ nhận ra chính 
mình là hạng người nào. Vẻ đẹp nội tâm đích thực của chúng 
ta sẽ từ từ hiển hiện. Thế rồi những khuyết điểm sẽ dần được 
biết đến và được làm sáng tỏ. Tâm càng an tịnh bao nhiêu, 
thời chúng ta càng nhìn rõ bấy nhiêu. Nếu chúng ta bắt đầu 
nhận ra những khuyết điểm của mình, cách chữa trị chúng 
cũng sẽ xuất hiện. 

Yếu tố thứ hai có thể xảy ra đó là: nêu người bạn đời có 
thói quen hay ngoại tình! Điều này thật khó chữa trị. Chúng ta 
phải kham nhẫn chịu đựng nhận ra rằng đây là hậu quả đáng 
buồn vì ta đã không biết thâm định người bạn đời một cách 
thấu đáo.Chúng ta chỉ có thê kiềm chế chính hành vi của mình 
và điều tốt nhất là hãy giữ gìn phẩm giá bằng cách không trả 
đũa bằng bất kỳ cách nào. Thay đổi người bạn đời có thói 
quen ngoại tình đòi hỏi thời gian và chúng ta là người duy 
nhất quyết định cần phải sử dụng bao nhiêu thời gian trước 
khi cứu xét đến việc áp dụng một lựa chọn nào khác. 

Nghiện rượu 

Tốt hơn hết là ở vậy hơn là lập gia đình với một người 
nghiện rượu! Điều này không chỉ gây hại cho chúng ta mà còn 
gây hại cho con cái chúng ta nữa. Trước khi quyết định lập 
gia đình với người đã mắc chứng nghiện ngập, xin hãy nghĩ 
lại thì hơn. Nên nhớ, tìm được một người bạn đời kiêng không 


99 


uống một giọt rượu nào quả là rất khó. Chính vì lẽ đó, tốt hơn 
hết là ở vậy vì đây là một lời khuyên thông minh. 

Tuy nhiên, nếu chúng ta thấy chính mình rơi vào tình 
huống bắt hạnh (tức là, đã lập gia đình với một người uống 
rượu quá nhiều) điều quan trọng là phải giữ vững tỉnh thần. 
Chúng ta nên tiếp tục tham dự những nơi sinh hoạt tôn giáo 
như: nhà thờ, hội đường, nhà thờ hồi giáo hay chùa chiên. 
Tiếp tục tích lũy boonya (công đức) tiếp tục dạy đỗ con cái 
chúng ta về luân lý và đạo đức và giúp chúng coi điều đó là 
một phần cuộc sống của chúng. Việc tụng kinh và hành thiền 
chung với nhau sẽ giúp chúng cải thiện hành vi của người 
khác và giúp đem gia đình quy tụ lại với nhau. 

Có nhiều gia đình phải đối mặt với vấn đề nhìn thấy 
người cha say xin hay gây gỗ. Một khi đã uống rượu say, 
người cha hình như hay la hét chửi bới với những người xung 
quanh, nói dối người bạn đời hay chủ động gây ra xung khắc 
với con cái. Tuy nhiên, thái độ này làm bực mình hết mọi 
người trong gia đình. Mặc dầu vậy, vì tình yêu những đứa con 
muốn dành cho cha mẹ, chúng không muốn giúp cho người 
cha ngưng thói quen bắt lợi đó. Bất hạnh thay, có nhiều những 
đứa con không biết phải làm gì. Chúng muốn kính trọng cha 
mẹ, nhưng chúng nhận ra rằng tình trạng say xỉn gây hại cho 
sức khỏe các ngài biết là dường nào. Có lẽ chỉ có cách chữa 
trị tật say xin đó là từ chối không mua rượu cho họ uống! 
Nhưng để cho con cái thành công giúp đỡ cha mẹ bỏ rượu, 
hay hút thuốc vì lý đo đó, chính con cái phải biết làm gương 


100 


tốt cho cha mẹ! Nếu cha mẹ chúng ta thừa nhận rằng con cái 
của họ thật tuyệt vời và giỏi giang, thời cha mẹ sẽ luôn luôn 
để ý đến chúng ta, ngay cả khi các ngài không diễn tả ra tình 
cảm của các ngài. Thế rồi rất có thê chúng ta có thê tìm kiếm 
một thời gian và một phương pháp thích hợp đến gặp các ngài 
với thái độ hoàn toàn kính trọng và thích hợp với vấn đề đó. 


Tiên bạc: 


Tiền bạc có thê là một vẫn đề khó giải quyết cho cả người 
trẻ tuổi lẫn người có tuổi. Khi chúng ta là những sinh viên trẻ 
mới tốt nghiệp đại học, chúng ta siêng năng và tập trung khởi 
nghiệp công việc làm đầu tiên của mình. Chúng ta làm thêm 
giờ với hy vọng là nhận được tiền lương nhiều hơn và tốt hơn 
mỗi năm. Khi chúng ta có tuổi và trở nên thành thạo trong 
công việc của mình, chúng ta tin rằng chúng ta sẽ nhận được 
một khoản tiền thưởng tương xứng. Tuy nhiên cuối cùng 
chúng ta sẽ phải ngạc nhiên vì đã làm việc chăm chỉ nhưng 
không có gì chứng minh điều đó. Chính vì lẽ đó làm sao có 
một số người đã có gắng lãng phí những thu nhập của họ? 


“Thu nhập được bao nhiêu không quan trọng. Điều 
quan trọng là chúng ta đã chỉ tiêu như thế nào số tiền 
chúng ta đã kiếm được và quan trọng là chúng ta đã tiết 
kiệm được bao nhiêu”. 


Làm được nhiều tiền nhưng không dành dụm được gì 
cũng giống như người dùng lưới để thu gom nước biển. Chiếc 
lưới có thể đụng tới một lượng nước biển rất lớn, nhưng 


I| 


không dành dụm được một giọt nước nào cho tương lai. Mặt 
khác, làm được ít và để dành được nhiều cũng giống như 
chiếc bình gốm giữ lại được nước! Nếu chúng ta làm được 
nhiều tiền nhưng lại phung phí vào rượu chè, thời chúng ta 
đang chọn dùng chiếc lưới cá để gom nước biển. Cũng giống 
như đi đánh bạc, đi ra ngoài vào các hộp đêm, các câu lạc bộ 
mỗi đêm để uống rượu cũng được áp dụng vào cách này vậy. 
Chúng ta có thê tránh tất cả những cạm bẫy này bằng cách 
không thực hiện những hành vi dẫn đến đó. Uống rượu, hút 
thuốc, đánh bạc tất cả đều cần đến một số tiền không lồ. Nếu 
chúng ta làm bất kỳ điều gì thuộc loại này thời chúng ta 
không thê phê phán xã hội hay bắt kỳ người nào do không tiết 
kiệm đồng tiền cho chúng ta. Sự phê phán đó chỉ dành cho 
chúng ta mà thôi. Chính vì lẽ đó những người bạn đời nên 
thường xuyên thảo luận những giới đức bằng cách gom tiền 
bằng chiếc bình gốm thay vì dùng chiếc lưới, khi cả hai người 
cần sử dụng đề có được một tương lai huy hoàng. 


Tình dục 


Vào thời buổi hiện đại này với những loại thuốc ngừa thai 
rất hữu hiệu, nhiều người tin rằng việc gạ gẫm bán dâm là 
được phép. Bằng cách gạ gẫm bán dâm, ta muốn nói đến tìm 
kiếm, yêu cầu hay chơi bời thú tiêu khiển đó! Không, điều 
này không được phép. Hãy nghĩ lại đi. Khi con cái chúng ta 
lớn lên, chúng ta cần phải giúp đỡ chúng hiểu rằng: tự bản 
năng chúng ta có khuynh hướng nghĩ đến những đối tác tình 


102 


dục. Hãy giúp con cái chúng ta hiểu rõ ai là đối tác “tốt”. Hãy 
giúp con cái thấy rõ bằng cách nào chúng cần phải nghĩ đến 
chúng tiêu tiền ở đâu , và tiêu tiền cho ai . Bất kỳ người nảo 
không biết tỏ thái độ lành mạnh đối với người khác phái, con 
cái chúng ta phải tránh xa những hạng người đó _. Thể nào là 
có thái độ lành mạnh? Biết kính trọng, sống có trách nhiệm và 
biết chăm sóc đến nhau! Hãy giúp cho con cái học biết kh ¡ 
người nảo nói “KHÔNG _ !” họ chỉ có ý muốn nói là 
“KHÔNG!” 

Thế rồi bất kỳ người nào nài nỉ tình dục, bất kỳ trong tình 
huống nào, đều có diện mạo , danh tiếng và cá tính nội t ại bị 
hủy hoại do ước muốn sađọa bại hoại và tốn hại. Từ thời 
điểm họ bắt đầu thực hiện hành vi không thíchhợp , những 
người xung quanh sẽ nhìn họ bằng con mất ngày càng thêm 
nghỉ ngờ. Chính vì lẽ đó có rất nhiều người bắt đầu xa lánh từ 
bỏ họ. Họ tự hỏi: Người đó có dính phải AIDS chưa? Thực sự 
họ có thái độ nào với mọi người ? Vì lý do gì tôi phải mất thì 
giờ với h ạng người như vậy ? Người bạn đời tiềm năng với 
hạng người nải nỉ tình dục chỉ hoàn toàn uống phí tiền bạc khi 
ủng hộ thái độ tiêu cực đó ! Với tư cách làm cha làm mẹ nếu 
chúng ta ủng hộ thái độ tiêu cực như vậy nơi con cái , SẼ 
không hy vọng tránh khỏi những hảnh vi tính dục _, hãm hiếp 
và lạm dụng tình dục do những ước muốn dâm dục thôi thúc. 
Bởi vì những ham muốn tình dục đã không ngừng khống chế 
cuộc đời họ. 


103 


Nạn cờ bạc: Ngay cả trước khi tiếng còi đầu tiên trong 
cuộc thi đâu thê thao được thối lên, nhiều người đã dùng tiền 
vay của người khác , tiền lương của chính họ, tiền trả phí học 
tập của con cái và cả số tiền trợ cấp cá nhân đề đặtcư ợc cho 
đội thắng. Những người đánh cá ngựa chuyên nghiệp tỏ ra rất 
vui mừng khi nhìn thấy những số tiền của biết bao nhiêu 
người họ sẽ thu được. Hầu hết đều không nghĩ gì đến điều này 
khi xem một trận thi đấu thê thao , nhưng kiểu cờ bạc như vậy 
gây ra biết bao nhiêu ảnh hưởng đến toàn bộ gia đình. 


Nếu chúng ta phải làm việc cực nhọc để có được cuộc 
sông lương thiện , nạn cờ bạc là một cái bẫy khủng khiếp 
chúng ta vướng phải . Những người đánh cá ngựa chuyên 
nghiệp kiếm tiền một cách đơn giản vì chúng ta không biết 
cách tiêu tiền. Nếu chúng ta thua sạch tiền bạc vào cờ bạc cá 
cược, chính họ sẽ là những người cho chúng ta vay tiền để trả 
lại món nợ. Nếu chúng ta không thê kiếm đâu ra tiền đề thanh 
toán món nợ cũ, thời chúng ta sẽ nại đến những hành vi tội 
phạm, biên thủ hay hành vi mại dâm đê có tiền thanh toán 
món nợ. Ý tưởng lao động trong một nghề nghiệp đáng trân 
trọng biến mắt khỏi tâm trí ta khi ta chôn vùi chính mình ngày 
càng sâu trong nghiện ngập cờ bạc hay những con đường hủy 
hoại khác. Sự nghiện ngập này thật khó lòng vượt qua được 
bởi lẽ mối quan tâm duy nhất của chúng ta là tìm cách gỡ lại 
món tiền đã thua. 


104 


Nạn cờ bạc triệt phá tín h lương thiện của chúng ta : 
Bởi vì càng dính vào cờ bạc bao nhiêu thời lừag ạt và nghi 
ngờ càng nồi lên bấy nhiêu. 

Nạn cờ bạc hủy hoại tuệ tri của chúng ta: Khi chúng ta 
coi tiền bạc là “Thượng đế” tiền bạc có thê đem lại cho chúng 
ta bất kỳ điều gì. Chúng ta quên rằng có rất nhiều điều không 
thể lấy tiền mà mua được . Khi có tiền chúng ta tiêu lãng phí 
vào những gì vô dụng hay thua trong may rủi đen đỏ . Chúng 
ta tiêu lãng phí tiền bạc vàk_ hông biết giá trị đích thực của 
đồng tiền. Chúng ta coi đồng tiền chỉ là mảnh giấy không hơn 
không kém. Một khi có địp tiêu tiền chúng ta khao khát có 
nhiều tiền hơn. Và chu kỳ quay quanh bất tận như vậy. Thay 
vì dùng đến trí thông minh chúng ta có được vào những việc 
có ích, chúng ta sử dụng tuệ tri đó để tạo ra âm mưu để lừa 
dối người khác. 

Nạn cờ bạc chỉ lãng phí thời gian: Bởi lẽ một khi bắt 
đầu lao vào cờ bạc, chúng ta đễ dàng lãng quên mọi sự . Ngay 
cả khi thắng bạc, chúng ta quên hết mọi sự xảy ra xung quanh. 
Khi thua chúng ta cố gắng hơn nữa để tìm cách gỡ lại số tiền 
đã mắt! 


Kết cuộc, cờ bạc chỉ tô phá hoại sức khỏe củata . Khi 
đánh bạc chúng ta xao lãng và hy sinh nghỉ ngơi và giấc ngủ 
và ngay cả ăn uống vào những giờ rảnh rang và gây tôn hại 
cho sức khỏe . Những can thiệp hữu hiệu nhất để giúp cai 
nghiện nạn đánh bạc như sau: 


105 


1. Đừng dính líu với nạn cờ bạc. 


2. Giải thích cho con cái chúng ta biết nạn cờ bạc gây tai 
họa và nguy hiểm biết chừng nào. 


3. Đừng cổ súy hay khuyến khích chơi bạc tại nhà _, nơi 
làm việc hay tại trường học. 


Hãy giải thích cho những người thân yêu của chúng ta 
biết thực sự nạn cờ bạc phá hoại đến mức độ nào ! 


106 


107 


Phân Bốn 


HÒA HỢP TRONG 
GIA ĐÌNH 


108 


109 


Chương 14 
Tạo hòa hợp trong gia đình 


TThiáu đoàn kết trong gia đình là cốt lõi cho nhiều vấn 
đề xảy ra. Hình như tất cả bắt đầ u khi mỗi thành viên trong 
gia đình đều theo đuổi một chương trình nghị sự khác nhau 
mà kết quả là có rất ít hay không có tương tác nào xảy ra nơi 
từng thành viên trong gia đình đó cả. Vì mỗi thành viên càng 
ngày càng xa cách nhau và cuối cùng gia đình rơi vào tình 
trạng tách biệt nhau. Một trong những nguyên nhân chính 
yêu của việc làm suy giảm nhanh chóng giá trị của một gia 
đình chính là việc thất bại không tạo ra được một bữa tối 
chung với nhau. 


Trong một đại gia đình, khi người ta không thê ăn tối 
chung với nhau, thời gia đình đó có khuynh hướng tiễn gần 
tới chỗ phân tán và bất đồng. Thí dụ như, một ngày nào đó 
chúng ta sửa soạn một bữa ăn thịnh soạn mà mọi người đều 
thưởng thức và mọi người đều ăn nhiều hơn so với khâu phần 
bình thường. Trong trường hợp này, nếu tất cả chúng ta đều 
ngồi xuống và dùng bữa tối chung với nhau, vấn đề khó khăn 
duy nhất có thê là không đủ thức ăn cho hết mọi người. Đứa 
trẻ ăn sau cùng sẽ không còn gì để ăn và sẽ cảm thấy bị xúc 


110 


phạm và bị xao lãng (bỏ bê). Nếu đứa trẻ đặc biệt đó giúp đỡ 
công việc quanh nhà và đây là lý do thực sự chúng phải là 
người dùng bữa sau cùng, chúng còn cảm thấy bị xúc phạm, 
bị quên lãng hay ghen tức hơn nữa. 


Ta thường thấy những đứa trẻ lười biếng lảng vắng trong 
bếp gần giờ ăn tối. Khen ngợi người nấu những món ăn ngon 
miệng. Ngay cả trước khi dọn bàn chúng thường lấy và nêm 
thử những phần thức ăn ngon nhất. Những đứa trẻ này thường 
cũng là những đứa ăn nhiều nhất! Những đứa trẻ phúng phính 
(mập mạp) này được yêu chuộng bởi lẽ chúng biết thốt ra 
những lời nói ngọt ngào. 


Những đứa trẻ siêng năng, công việc chúng làm thường 
choán hết giờ ăn tối, kết cục chúng là những người phải dùng 
bữa sau cùng. Chúng mệt mỏi do công việc, ấy vậy mà đôi khi 
chúng chỉ được ăn những gì còn sót lại. Không những chỉ có 
thế thôi đâu, đôi khi chúng còn phải rửa chén nữa. Toàn bộ 
những điều đó có thể ảnh hưởng đến tâm tư tình cảm của 
những đứa trẻ chăm ngoan. Những tình huống này càng 
thường xuyên xảy ra bao nhiêu, thời chúng càng cảm thấy bị 
xúc phạm bấy nhiêu. Những xích mích nhỏ xảy ra nơi sắp nhỏ 
cứ sự thường tiếp theo sau với những tranh luận lớn hơn. 

Nếu chúng ta không nắm rõ những động thái này mà chỉ 
muốn dàn xếp ôn thỏa tình hình, chúng ta sẽ không thực sự 
giải quyết được vấn đề. Sân hận vẫn sẽ tồn tại. Nếu những 
tình huống tương tự như vậy xảy ra, chúng ta có thể diễn giải 


III 


sai lạc những sự việc như vậy và khiển trách đứa trẻ bị hiểu 
lầm. Thật đễ dàng quên đi oán giận và xung đột. Nhưng vấn 
đề này thường diễn ra trong một gia đình mà mọi người đều 
bận bịu với công việc của mình và không còn nhiều thời gIỜ 
dành cho người khác. Chẳng ai để ý đến những gì gây phiền 
hà cho người khác. Đây chính là lý do tại sao gia đình nên 
thường xuyên dùng bữa tối chung với nhau. Dùng bữa chung 
với nhau sẽ cho phép các thành viên trong gia đình có cơ hội 
để nói lên những gì mình quan tâm và có dịp đưa ra lời 
khuyên cho người khác bởi vì người ta thường có tâm trạng 
tốt hơn khi đã dùng bữa no nê. Chúng ta có thể tận dụng 
những địp này để tỏ ra những thói quen tốt và những phép lịch 
sự cho con cái chúng ta biết. Bữa tối là bữa ăn quan trọng nên 
được duy trì liên tục trong mọi gia đình. 


Một tình huống khác nữa dẫn đến mắt đoàn kết trong gia 
đình đó là việc sửa soạn thức ăn. Những cặp vợ chồng ngày 
nay thường tranh luận về thức ăn. Nếu họ chỉ cố gắng đặt mua 
thức ăn, dùng bữa trong khi mắt dán vào màn hình tivi thời 
tâm trí của họ sẽ dễ dàng phiêu bạt đâu đó bên ngoài cơ thê. 
Rất có thể họ sẽ bắt đầu bình luận về những nhân vật trên 
truyền hình còn hấp dẫn hơn những người bạn đời của họ! 
Những cặp vợ chồng cũng nên nghĩ về cuộc thăm viếng bố 
mẹ hay gia đình bên vợ cùng với nhau để chia sẻ thời giờ 
trong gia đình. Chúng ta có thê đi chung với người bạn đời 
hay để cho vợ mình đi một mình. Nếu để cho họ đi một mình, 
chúng ta biết rằng việc sao lãng sẽ dễ dàng dẫn đến đồ vỡ 


112 


trong hôn nhân. Việc hấp dẫn vào các hoạt động trong gia 
đình là cách xây dựng gia đình được thêm vững mạnh. 


Sau cùng, tạo được hòa khí trong gia đình là chuyện dễ 
dàng. Bắt đầu với một sinh hoạt mà mọi thành viên trong gia 
đình đều có thể tham gia. Bữa tối là sinh hoạt đễ dàng và tốt 
nhất. Các thành viên trong gia đình hãy có mặt đông đủ và nói 
về đủ thứ vấn đề. Hãy nói với nhau bằng lý trí, cho dù không 
phải mọi người đều có cùng quan điểm với nhau. Cùng làm 
công việc chung với nhau sẽ đem lại lợi ích, đó là dịp tạo bầu 
khí thân mật và đoàn kết trong toàn bộ gia đình vậy.” 7 


113 


Chương 15 


Chia sẻ trách nhiệm 


TT phi chúng ta là những người có tiền, việc nhà phải 
do một hay nhiều thành viên trong gia đình đảm trách. Chia sẻ 
trách nhiệm là cách duy nhất đề tiễn tới. Cha mẹ cần phải chỉ 
định công việc cho mọi người trong gia đình (gồm cả chính 
các cụ nữa), thắt chặt ngân sách tài chánh trong gia đình, và 
kỷ cương của hết mọi thành viên đó là làm việc! 


Một trong những việc đầu tiên chúng ta cần phải cứu xét 
đó chính là ngân sách tài chính có giới hạn trong gia đình. 
Đừng cho phép mọi người sử dụng quá nhiều tiền mặt. Nếu 
chúng ta giới hạn số lượng cho phép, chúng ta tạo ra một khối 
lượng công việc bằng nhau và buộc mọi người phải giúp lẫn 
nhau. Lý tưởng nhất, con cái chúng ta sẽ không nỗi giận với 
nhau quá lâu bởi vì khi túi rỗng, chúng sẽ phải giúp đỡ lẫn 
nhau trong công viỆc. 

Đề con cái đễ dàng giữ liên lạc với nhau, chúng ta cũng 
như với người khác nên được giao công tác làm chung với 
nhau đề thực hiện một vài công việc. Thông tin giúp nới lỏng 
căng thắng và những cảm giác không tốt con cái chúng ta có 
thê tạo ra cho nhau và sẽ luôn đem lại kết quả tốt. 


114 


Nếu chúng ta thuê người giúp việc, chỉ giao cho họ làm 
những công việc chính trong nhà. Tuy nhiên con cái nên luôn 
luôn có trách nhiệm về những công việc cá nhân riêng tư. 
Điều này sẽ tạo ra cho sắp nhỏ cơ hội để thảo luận công khai 
những cách thức tốt nhất để hoàn thành các công việc được 
giao và khiến cho chúng thấm nhuằn ý thức đạo đức lao động 
và thắt chặt sợi dây liên kết trong gia đình. Chiến thuật này 
phải được sử dụng khi con cái chúng ta còn nhỏ. Nếu chúng ta 
làm hư hỏng con cái, chúng sẽ lớn lên thành những người 
trưởng thành khó chiều và hay than vãn! Như vậy khi xã hội 
phải chịu có số lượng những người bất lương chiếm đa số, 
đầu tiên chúng ta cần phải trình bày vấn đề bằng cách suy 
nghĩ đến cách chia sẻ trách nhiệm đã được thiết lập trong 
chính gia đình chúng ta vậy! 


115 


Chương l6 


Những người xóm giềng 


Đăng ý. Chúng ta đang sống trong một đại gia đình , 
trong một gia đình to lớn, có mối tương quan... toàn hảo, phải 
không? Mọi người đều hiểu rằng một môi trường lành mạnh 
tích cực sẽ tạo ra những điều kiện đúng đắn để xúc tiên những 
thói quen tốt nơi con cái chúng ta. Vậy điều gì xảy ra khi 
những người xóm giềng cùng chia sẻ một điểm chung với 
chúng ta bắt đầu gây chiến với nhau? Nếu những người xóm 
giềng của chúng ta lập luận to tiếng bằng cách sử dụng những 
lời bỗ báng hàng ngày, con cái chúng ta sẽ tiếp tục phải nghe 
những luận cứ này và sẽ có ấn tượng tiêu cực cho việc tu tập 
của chúng. Điều này sẽ dẫn con cái chúng ta nói những lời vô 
lễ và gây xúc phạm. Chúng ta phải làm gì? Làm sao có thê 
chữa trị tình huống này? 


Tùy chọn 1: Di chuyển đi nơi khác hay cam chịu. Nếu 
có thể, chúng ta nên dời đi nơi khác. Một thời gian. Nhưng 
nếu không thể được, chúng ta phải cam chịu ở lại. Chúng ta 
có thê đề lại một gương sáng cho con cháu chúng ta bằng cách 
nói năng lịch sự với người xóm giềng của chúng ta. Biếu cho 
họ ít bánh ngọt đề lại một lời nhắn nói rằng: “Chúc một ngày 


116 


tốt lành!”. Nhưng nếu chúng ta chọn hành động quyết liệt, có 
thể dẫn đến cãi vã hay gây hại. Hành vi thiếu khôn ngoan của 
chúng ta chỉ tổ tạo thêm rắc rối mới mà thôi. 


Tùy chọn 2: Đấu tranh bằng lòng nhân ái. Nếu chúng 
ta là những người mới đến, chúng ta nên cố gắng tỏ ra thân 
thiện. Những người xóm giềng sẽ ý thức hơn về thái độ của 
họ và bớt tranh cãi đi. Nếu chúng ta lớn tuổi hơn, lại có nghề 
nghiệp ồn định và được kính trọng nơi xóm giềng đó, điều đó 
giúp chúng ta dễ dàng hơn để bắt đầu đối thoại trực tiếp với 
những người hàng xóm đang khiến cho chúng ta quan tâm. 


Nếu chính bản thân chúng ta không tỏ ra vị kỷ và nhân 
nhượng, chúng ta sẽ được yêu mến và được thông cảm. Điều 
này tự nhiên diễn ra. Hãy thử xem sao! Chắc chắn sẽ đem lại 
kết quả. Nếu chúng ta có khả năng giúp đỡ những người xóm 
giềng, chúng ta nên hỗ trợ họ bằng bất cứ cách nào thích hợp. 
Ngay cả khi chúng ta không phải làm gì cụ thể, chúng ta có 
thể hỗ trợ và động viên bằng những lời nói nhã nhặn. Nếu 
chúng ta không có gì đặc biệt để nói, chúng ta có thể nở một 
nụ cười nhiệt tình. Nếu chúng ta cư xử thích hợp với những 
người xóm giềng, người ta sẽ yêu mến và kính trọng chúng ta. 
Chỉ khi nào chúng ta tỏ ra cởi mở trong bất kỳ mối liên lạc 
nào, chúng ta có thể giúp đỡ những người khác với những thái 
độ không thích hợp của họ. Điều cần thiết là chúng ta phải 
xây dựng đó là tình đoàn kết xã hội giữa những người xóm 
giềng với nhau. Hãy bắt đầu bằng một kiểu bố thí một bữa ăn 
chan hòa và một nụ cười tươi và hãy bắt đầu từ đó. 


117 


Thảo luận đến mối đoàn kết xã hội (sangahavatIhu), 
chúng ta ám chỉ đến nguyên tắc giúp đỡ người khác để phát 
triển một xã hội đoàn kết. Như chúng ta đã thảo luận trước đó, 
để làm được điều này chúng ta cần có: 


1. Dana: Bồ thí của cải vật chất khi cần thiết; 
2. Piyavaca: Lòng tốt và lời nói trung thực và lương thiện; 


3. Arthacariya: Tính ân cần giúp đỡ người khác, sẵn sàng 
giúp đỡ họ trong việc làm khi có thể; và 


4. Samanaftafa: Tính vô tư luôn kiên định thân hữu với 
hết mọi người. 


Nếu tu tập bốn giới đức này, chúng ta sẽ được những 
người hàng xóm đánh giá cao và có thể dùng lời nói để hướng 
dẫn những người hàng xóm nữa. 

Nếu chúng ta quyết định bàn thảo với người hàng xóm 
của chúng ta về thái độ của họ, chúng ta đã phải tu luyện 
những tiêu chuẩn đạo đức cao. Chẳng ai ưa thích những người 
giả hình. Chỉ khi nào chúng ta đã thực sự tu luyện những cách 
xử sự tốt và am hiểu phép luân thường đạo lý cá nhân, chúng 
ta mới có thể đến gặp và giải quyết được những tình huống 
bất bình. Nếu vẫn còn thiếu giới đức cá nhân, chúng ta chẳng 
nên tiếp cận và trực tiếp đề cập đến thái độ của họ. 

Tổng quát, chúng ta nên thận trọng đối với cộng đồng 
chúng ta đang sống. Một khi đã nắm giữ những tiêu chuẩn 
đạo đức, chúng ta sẽ chính phục được tình cảm và lòng kính 


118 


trọng của người khác. Cách tốt nhất để tạo ra những giải pháp 
cho cộng đồng đó là thực hiện bố thí (làm những hành vi phục 
vụ trong cộng đồng) bởi vì khi chúng ta thực hiện điều này 
với thành tâm, mọi người sẽ yêu mến và kính trọng chúng ta 
theo đúng phẩm giá của mình. 


Điểm thực hành: Hãy tìm hiểu những người hàng xóm, 
hãy tích cực tham gia vào nhóm hay câu lạc bộ được tổ chức 
trong lối xóm để làm quen với những người sống chung 
quanh chúng ta và có con cái cùng đi học chung với con cái 
chúng ta. Khi có thời giờ hãy cầm lấy chỗi và quét dọn đường 
xóm dẫn vào nhà chúng ta, từ đầu chí cuối. Khi ở nhà, hãy 
thực hiện thói quen quét đọn đường sá. Cố gắng làm điều đó 
một tuần một lần. Rất có thể bạn còn thu dọn toàn khu phó. 
Làm như vậy mọi người sẽ biết đến ta. Chỉ bằng cách ra khỏi 
nhà, người ta mới biết mặt chúng ta. Mọi nghỉ ngờ tiêu cực sẽ 
biến mất. Thỉnh thoảng hãy tặng hoa hay bánh kẹo cho họ. 
Giới thiệu một cuốn sách mà mọi người đều thích thưởng 
thức. Bằng cách này, chúng ta sẽ trở thành những người hàng 
xóm tốt bụng và mọi người sẽ sẵn sàng ra tay giúp đỡ khi cần 
thiết. Những người hàng xóm có thê sẽ không yêu bạn nhưng 
chắc chắn họ sẽ không bao giờ ghét bạn! Nếu chúng ta thực 
hiện bố thí và năm giữ thái độ và đạo đức tốt, con cái chúng ta 
sẽ học được cách xử lý với những xung khắc xảy ra ở nhà ở 
trường học cũng như ở chỗ làm việc. Làm được như vậy 
chúng ta không cần phải lo lắng dọn đến bất kỳ nơi nào khác. 


119 


Chương l7 


Chăm sóc người thần bệnh năng 


Du muốn hay không, sẽ có ngày tất cả chúng ta đều sẽ 
chết. Tuy nhiên trước khi chúng ta rời khỏi cõi đời này, chúng 
ta đều bắt gặp những người bệnh hoạn, những người phải nằm 
trên giường bệnh tại nhà thương. Theo lẽ thường tình, thân 
xác và các cơ quan nội tạng sẽ dần dần hư hỏng một khi bị 
tuôi tác và bệnh tật tiêu hủy. Cùng lúc đó các tế bào trong cơ 
thể chúng ta sẽ chết dần đi, do không còn khả năng vận hành. 
Điều này gây đau khổ cho chúng ta đến tột cùng, cho cả người 
phải chịu đau khổ cho gia đình và bạn bè thân thích. 


Chính vì lẽ đó, điều cốt yếu là chúng ta nên học cách 
chăm sóc những người thân khi họ ngã bệnh. Chăm sóc người 
thân chúng ta ở hai mức độ sau đây: Thẻ chất và tỉnh thần. 
Học hỏi chăm sóc người chúng ta yêu mến một cách thích hợp 
sẽ dạy cách chúng ta chăm sóc tỉnh thần khi họ phải chống 
chọi với đau đớn. Bằng cách chỉ dạy cho con cái chúng ta 
chăm sóc cho những người có sức khỏe không tốt, chúng ta 
cũng chỉ cho chúng biết cách chăm sóc chúng ta trong tương 
lai. Vậy thì chúng ta phải chăm sóc những người chúng ta yêu 
mến như thế nào khi họ lâm bệnh nặng? Chúng ta cần phải 


120 


chăm sóc họ cả về thể chất lẫn tinh thần. Về thể chất (tìm bác 
sĩ tốt nhất có thể cung cấp cho họ cách chữa trị thích hợp phù 
hợp với tình hình tài chánh của chúng ta), về mặt tỉnh thần 
(xác định có được nhu cầu tâm lý thích hợp, động viên họ tập 
trung chú ý đến những việc tốt họ đã thực hiện trước đó, nhắc 
nhở họ nhớ rằng họ đang được yêu mến, v.v...). 


Điều gì khiến chúng ta đến được nơi đó? Thích gì được 
nấy! Sugafi (cảnh giới hoan lạc) và Duggafi (đường hướng 
hiện hữu thiểu não) là đồng nghĩa với những nơi ta phải tới đó 
sau khi chết phải đối mặt với những hậu quả các hành vi họ đã 
làm khi còn ở trên cõi đời này. Đích điểm chung cuộc tùy 
thuộc vào hiện trạng tâm linh của mỗi người vào giây phút 
cuối cùng của họ, có thê là mù mịt mây phủ hay rõ ràng trong 
sáng. Điều này được ám chỉ đến như là một “Cuộc chiến hiện 
hữu”, là trận chiến nhất thời đề đi đến S,„ga#i (cảnh giới hoan 
lạc) và Duggafi (đường hướng hiện hữu thiểu não) (xin đọc 
ký tự heaven và hell trong glossary). Bất chấp kết quả cách 
chữa trị y học có như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn phải chăm 
sóc những người thân yêu của chúng ta về mặt tinh thần để 
cho các cụ có được tâm trong sáng và hài lòng trong mọi tình 
huống. Điều này đem lại hy vọng và can đảm cho họ để chiến 
đấu với những ốm đau bệnh tật với phẩm giá và sức mạnh. 
Tuy nhiên có nhiều cách chúng ta có thê tăng thêm kiên nhẫn 
và can đảm cho các cụ: 


Chiếc hộp Buddha: 


121 


Chú thích lịch sử đáng lưu ý: Người mà chúng ta gọi là 
Đức Phật đã nói về đời sau như sau đây: 


“Tâm u ám trước khi chết sẽ dẫn ta đến cõi bất hạnh 
(Duggari). Tâm trong sáng trước khi chết sẽ dẫn ta đến cõi 
hạnh phúc (Sugafi) ”. 


Duggati (Cõi bất thiện) hay đường hướng hiện hữu thiểu 
não là gì thế? Duggaii ám chỉ đến một cõi bất hạnh. Sau khi 
từ giã cõi đời này chúng ta sẽ được tái sanh tự nhiên thành 
nhiều chúng sanh khác nhau: một con vật (súc sanh), ma đói, 
quỷ sứ, hay trở thành một trong những tạo vật trong địa ngục. 
Sugaii (cõi thiện) hay cảnh giới hoan lạc là gì thế? Sugari ám 
chỉ đến cõi hoan lạc và hạnh phúc. Søu khi từ giã cõi đời này, 
chúng ta sẽ được tái sanh tự nhiên thành con người, thành 





thiên thần hay chúng sanh thù thắng nơi thiên cung. 


1. Giúp cho các cụ tránh lo lắng. Tránh cho các cụ phải 
nghe những chuyện không hay xảy ra trong gia đình, những 
vẫn đề của con cái, hay bất kỳ điều gì có thê khiến cho các cụ 
trở nên quân trí không cần thiết. 


2. Đem đến cho các cụ tâm trạng hạnh phúc bằng cách 
gợi nhớ lại những Đoonya (công đức) các cụ đã thực hiện 
trong quá khứ. Nói về những việc giới đức các cụ đã thực 
hiện, kể cả những dịch vụ cho cộng đồng và những giúp đỡ 
cho những người khác. 


122 


3. Động viên các cụ thực hiện những bøønyd (phước 
nghiệp) tùy thuộc vào khả năng của các cụ. Mời gọi các cụ 
rộng lượng giúp đỡ những tổ chức xã hội hay những công tác 
xã hội cần thiết. Nếu các cụ không thể dậy được, hãy để 
những người khách thân thiện và hào phóng đến thăm hỏi các 
cụ. Nếu làm thế không thuận tiện thời có lẽ thích hợp hơn là 
bạn hãy thay các cụ mà giúp các cơ quan tô chức đó. 


4. Thuyết phục các cụ quan sát càng nhiều càng tốt 
những phước nghiệp chính thức như không nói lời vọng 
ngữ, không lấy của không cho hay không phạm tà hạnh trong 
các dục. 


5. Thỉnh mời các cụ hành thiền! Điều này rất quan 
trọng. Chúng ta cũng có thể kiên trì lắng nghe tụng kinh hay 
nghe đọc những trang kinh thánh của các vị thánh hiền. 
Chúng ta có thê mời vị nào đó mà chúng ta yêu mến và kính 
trọng để thuyết pháp cho các cụ. Chúng ta cũng có thể đọc 
sách cho các cụ nghe. 


6. Hãy nói cho các cụ nghe về những suy nghĩ chung 
cuộc của các cụ. Ước muốn sau cùng của các cụ là gì vậy? 
Những nhu cầu của các cụ? Hãy chắc chắn một điều là toàn 
thể các thành viên trong gia đình đều phải biết nhữ ng suy tư 
của các cụ. 


Tóm lại, những giây phút sau cùng trong đời sống của 
một bệnh nhân thật vô cùng có ý nghĩa bởi vì nếu chúng ta có 
thể giúp họ chiến thắng được “Trận chiến hiện hữu”. Thắng 


123 


trận được hoàn thành bằng cách chứng đạ t tâm trong sáng 
trước khi vĩnh viễn ra đi vào chốn vĩnh hằng. Đây là điều 
tuyệt đối cần thiết. 


Chính vì thế khi những người thân yêu của chúng ta ngã 
bệnh, bất kỳ sự gần gũi của chúng ta với các cụ như thế nào 
hay tính trầm trọng của bệnh tật cá c cụ ra sao, chúng ta cần 
phải chăm sóc các cụ thật tốt cả về thể chất lẫn tâm lý nữa. 
Khi con cái chúng ta trưởng thành đủ, nên dạy con cái chúng 
ta chăm sóc đến sức khỏe của chính chúng và tỏ ra hết sức 
thông cảm đối với những người họ hàng cao tuổi. Dạy dỗ cho 
chúng biết rằng chăm sóc người khác sẽ giúp chúng nhận ra 
sự thật đó là mọi người đều phải chết. Hơn thế nữa, khi đến 
lượt chúng ta phải ra đi , con cái chúng ta có thê giúp đỡ mọi 
người chiến thắng “trận chiến hiện hữu”. 


124 


Chương 18 


Những ngày cuôi đời của các cụ 


B‹ luận mối tương quan hiện hành đối với cha mẹ của 
chúng ta có như thế nào, chúng ta nên nhớ một điều là, việc 
chăm sóc cha mẹ khi các cụ sắp qua đời, trạng thái tâm linh 
của các cụ sẽ xác định đích điểm tương lai của các cụ. 


Ngay cả khi cha mẹ có sao lãng chăm sóc chúng ta trong 
quá khứ, chúng ta vẫn mắc món nợ biết ơn đối với các cụ. Rốt 
cuộc cha mẹ được coi như là khuôn mẫu thể chất chúng ta. 
Các ngài ban tặng cho chúng ta một hình dáng thê chất là con 
người để chúng ta có thể tự mình thực hiện những thiện 
nghiệp. Ngay cả khi các ngài không nuôi dạy chúng ta tử tế, 
chúng ta vẫn mắc nợ các ngài một món nợ biết ơn. Nếu các cụ 
là cha mẹ tốt chúng ta còn mặc nợ các cụ nhiều hơn nữa. 
Thêm vào đó, đặc biệt cha mẹ dễ dàng tha thứ cho chúng ta 
mà không oán giận. Ngay cả khi các ngài la rầy chúng ta, hay 
phạt chúng ta, các ngài vẫn làm thế do tình thương sâu đậm và 
quan tâm đến chúng ta. Điều làm tổn thương đến tắm lòng các 
ngài khi phải phát vào đít chúng ta. Các ngài là bạn tốt nhất 
chúng ta có thể tìm thấy trên cõi đời này và chúng ta phải toàn 
tâm toàn ý tin tưởng nơi các ngải. 


125 


Chúng ta có thể thấy món nợ biết ơn chúng ta nợ cha mẹ 
to lớn hơn nhiều điều chúng ta có thê đền đáp nồi. Nhưng, ta 
có thể có gắng đáp trả cho các ngài bằng cách chăm sóc các 
ngài vào lúc tuổi già. Hãy sử dụng tài sản của gia đình một 
cách có trách nhiệm, tiếp tục làm thiện nghiệp mà các ngài đã 
khởi sự và truyền cảm hứng cho các ngài hãy đặt tin tưởng 
vào Chân Đé, nuôi dưỡng các ngài, tỏ ra rộng lượng và duy trì 
những tiêu chuẩn đạo đức của chính các ngài. 


Bồn phận của chúng ta là phải giúp đỡ các cụ có cơ hội 
tiễn tới cõi vĩnh hằng thuận tiện nhất, việc gần gũi khi các cụ 
lâm chung. Giúp các cụ tu luyện tâm trong sáng, lắng nghe 
Phật Pháp, giúp đỡ các cụ hành thiền và luôn tỏ ra kiên nhẫn 
với các cụ! 


Khi cha mẹ qua đời, chúng ta cần lãnh trách nhiệm tổ 
thức tang lễ làm sao cho thích hợp và hồi hướng kết quả 
những phước nghiệp của ta cho các cụ. Đang khi nuôi dạy con 
cái trở thành những người tốt, chúng ta đừng quên đánh giá 
cao cha mẹ và ông bà chúng ta. Bằng cách này chúng ta làm 
gương bằng cách nào chúng ta nên được chăm sóc khi chúng 
ta về già ; đặc biệt vào những giây phút cuối cùng. Con cái 
chúng ta nên biết bằng cách nào chúng có thể làm cho tâm 
chúng ta trở nên trong sáng, chính điều này cũng sẽ giúp con 
cái chúng ta có được tương lai tốt đẹp. Cuối cùng tất cả những 
lời dạy dỗ tốt này, những gợi cảm hứng và boonya (công đức) 
này sẽ quay trở lại với chúng ta. 


126 


Những gì được lan truyền ra nơi khác sẽ quay trở lại với 
chúng ta, “bạn sẽ gặt điều gì bạn đã gieo ”. 


Đáng tiếc là hiện nay có một xu hướng đang gia tăng, đặc 
biệt là ở Hoa Kỳ, đó là những người cao niên được gửi tới các 
viện dưỡng lão và rồi bị gia đình bỏ quên hay sao lãng bỏ bê 
trong đó. Cùng với lạm phát và những chi phí chăm sóc người 
cao tuổi trở nên vô cùng mắc mỏ, đa số xã hội Tây phương 
không còn coi việc chăm sóc cho những người cao tuổi trở 
nên dễ dàng hơn. Cộng với sự gia tăng đáng kể dân số những 
người cao tuôi càng ngày càng nhiều, thế nên con cái sao lãng 
chăm sóc cha mẹ đã trở thành mối quan tâm chính đối với xã 
hội hiện đại. 

Nơi một số nền văn hóa, chúng ta được dạy cho biết 
thành công của chúng ta phần lớn tùy thuộc vào việc chúng ta 
chăm sóc cha mẹ như thế nào. Bởi vì lòng tốt sự ân cần của 
cha mẹ không thể được so sánh với những điều gì khác. Nếu 
không hiểu rõ và không đánh giá đúng đắn sự thật này, chúng 
ta sẽ không được những người khác đối xử một cách đúng đắn 
(nhã nhặn). Trong hầu hết các xã hội, chính cha mẹ là những 
người chăm sóc chúng ta khi còn trẻ. Các cụ đã nồng nhiệt 
chấp nhận chúng ta vào cuộc sống của các cụ, đã cung cấp 
cho chúng ta những điều cần thiết cho cuộc sống, đã nuôi 
dưỡng chúng ta lớn lên, đã phấn đấu đủ điều để giúp chúng ta 
phát triển và thành công và yêu mến chúng ta rất nhiều như 
các cụ có thể làm được. Rốt cuộc chúng ta cũng sẽ trở về già 
và không chống cự nồi một số hình thức thoái hóa. Thiếu lòng 


127 


biết ơn của con cái và lòng thương dành cho chúng ta, chính 
chúng ta cũng sẽ bị sao lãng. Bằng cách nào chúng ta có thể 
ngăn ngừa điều này xảy ra? 


Bằng cách này cách khác, chúng ta phải sửa soạn chính 
mình để bước vào tuổi già. Không làm được như vậy chúng ta 
sẽ gặp phiền toái sau này bởi lẽ chúng ta sẽ không thể thích 
ứng được khi thân xác thể lý trở nên yêu dần. Thêm vào đó rất 
có thê sẽ có một áp lực do kết quả chúng ta thiếu sửa soạn để 
xử lý nhữ ng vấn đề này. Chúng ta phải giúp con cái nhận ra 
rằng chúng có thể rất hữu ích trong việc chăm sóc chúng ta. 
Chúng ta phải chỉ vẽ cho chúng ngay từ lúc nhỏ làm sao có thể 
giúp đỡ ông bà khi đã lớn tuổi. Kết quả là chúng sẽ tự động làm 
nhân chứng đối với việc chỉ vẽ và gương sáng của chúng ta. 
Sau này khi lớn lên, chúng sẽ đối xử với chúng ta giống như 
cách chúng ta đã đối xử với cha mẹ chúng ta vậy. Một điều 
cũng rất quan trọng để làm thấm nhuần dần lòng biết ơn nơi 
con cái đó là chúng sẽ đối xử với chúng ta cũng như chúng ta 
đã đối xử với cha mẹ chúng ta vậy. Chúng ta nên làm cho thắm 
nhuần dần những giới đức của cha mẹ chúng ta nơi con cái 
chúng ta, đê chúng có thể học biết từ những hành vi ân cần và 
quảng đại của các cụ, chúng sẽ học biết được một người có 
lòng biết ơn phải đối xử với cha mẹ mình với lòng kính trọng, 
chăm chú và tình thương là như thế nào. 


Vậy thì, bằng cách nào chúng ta sửa soạn chính mình để 
trở thành người cha người mẹ xứng đáng được con cái kính 
trọng? Chúng ta phải kiếm sống một cách siêng năng và sửa 


128 


soạn tốt cho những năm tháng về già để làm sao đó chúng ta có 
thể tự lập được khi không có sự giúp đỡ của người khác. Làm 
sao để hành vi và cách sống của chúng ta được thích ứng tốt 
nhất. Nên biết rằng chúng ta không trở nên gánh nặng cho con 
cái chúng ta. Chúng ta phải sống quảng đại, sống ân cần và 
phải tu luyện hành thiền, chẳng hạn. Chúng ta phải luôn luôn 
cố gắng nuôi dạy con cái với ý thức đạo đức mà chúng ta đã 
đọc và kể cho chúng nghe cả những câu chuyện siêu nhiên và 
phàm trần có giá trị và hữu ích. Chúng ta phải giúp chúng sống 
cuộc sống lương thiện và có trách nhiệm, không can thiệp vào 
cuộc sống của con cái bởi vì chúng ta đã thừa nhận rằng chúng 
biết phải chịu trách nhiệm như thế nào trong chính gia đình rồi. 


Sau này, khi chúng ta trở bệnh và qua đời, chúng ta sẽ tin 
tưởng rằng con cái chúng ta sẽ là những người chăm sóc tuyệt 
vời tất cả những gì chúng ta để lại cho chúng, kể cả điều to 
lẫn điều nhỏ. Chúng sẽ sửa soạn cho chính đám tang chúng ta 
bằng những khoản tiền tiết kiệm tích lũy được, thực hiện 
chính những hành vi công đức trước khi qua đời. Chúng cũng 
sẽ sống cuộc sống chánh niệm hàng ngày. Và khi những ngày 
cuối cùng ấy đến chúng sẽ nhìn lại và rất hãnh diện về những 
gì chúng đã hoàn thành được. Chúng ta có thể nhận thấy rõ 
ràng rằng hiểu biết, liêm khiết và trí tuệ sẽ giúp chúng ta rất 
nhiều trong việc dẫn đề n một cuộc sống có hiệu quả và hạnh 
phúc đề có thê sửa soạn cho tuổi già. 


129 


Chương 19 


Tình yêu vô điêu kiện của cha mẹ 


sÍ ôn? thể giới hiện đại do điều kiện kinh tế lôi cuốn, 
thật khó kiếm đủ thời giờ rời khỏi công việc để sống với con 
cái. Có đôi khi chúng ta phó mặc cho máy thu hình hay bảng 
điều khiển video “nuôi dạy” con cái chúng ta. Có quá nhiều 
những đứa trẻ lớn lên chủ yêu không nhận được sự hướng dẫn 
và dạy bảo của cha mẹ. Không am hiểu tí gì về nguyên nhân và 
hậu quả sự vật, không năm được sự khác biệt giữa hành vi đạo 
đức và phi đạo đức hay không biết kiềm chế những mối xúc 
cảm của chúng. Con cái chúng ta không biết được giá trị khi 
còn có cha có mẹ . Ngay cả có đôi khi chúng còn tỏ ra khinh 
miệt cha mẹ. Chúng không thể đánh giá đúng mức những khó 
nhọc và hy sinh mà cha mẹ đã phải chịu đựng vì con. Chúng 
nghĩ rằng cha mẹ phải có bổn phận nuôi dạy con cái và cung 
cấp cho chúng toàn bộ những gì chúng muốn, bởi vì chúng ta 
đã đưa con cái chúng ta vào đời, cuối cùng chính chúng ta, là 
cha là mẹ phải cảm thấy đau đầu và thất vọng. Nếu chúng ta 
không có nhiều tài sản để thỏa mãn mọi ý thích của con cái, 
thời chính con cái chúng ta là những người đã được nuôi dạy 
không học được lòng biết ơn sẽ thăng thắn khinh miệt chúng ta. 
Chúng sẽ phàn nàn do tính cách tằn tiện của chúng ta khiến cho 


130 


chúng nhiều phen bị lúng túng. Đôi khi chúng còn ức hiếp 
chúng ta và trút cơn thịnh nộ lên chúng ta để buộc phải theo ý 
chúng. Quả thật con cái chúng ta đang tíchlũy những Nhân quả 
bất thiện mà không hè biết gì! Những vấn đề này không chỉ xảy 
ra nơi những gia đình trung lưu hay gia đình nghèo khó, nhưng 
cũng thường xuyên xảy ra nơi những gia đình giàu có nữa. Hãy 
nhớ rõ điều này là chúng ta chỉ cần làm hết sức mình bằng bất 
kỳ cách nào có thể chúng ta cảm thấy sẽ giúp cho chúng trở 
thành những người trưởng thành tốt, đáng kính trọng và có 
trách nhiệm. Chúng ta yêu con cái chúng ta vô điều kiện; quả 
thật phải là như vậy. Nhưng chúng ta cũng cần phải có những 
qui luật nhờ đó chúng ta có thể xoay xở được. 


Hãy lắng nghe con cái chúng ta. Hãy học hỏi nơi chúng. 
Hãy mở ra cho con cái chúng ta trước những đề tài mới khi 
chúng lớn lên và trưởng thành. Hãy mạnh dạn nói “KHÔNG” 
khi tình huống đòi hỏi. Hãy nói “ĐƯỢC” và vui mừng với 
con cái chúng ta. Hãy yêu con cái chúng ta vô điều kiện. 

Điều này chủ yếu là đo người ta tin rằng cha mẹ và ông 
bà không có đủ uy quyên tỉnh thần để có thể đem lại phước 
lành đúng đắn cho con cái. Tuy nhiên, khi nói tới ban “phước 
lành” chúng ta muốn nói đến hành vi dành cho con cái chúng 
ta điều tốt nhất. Theo tiếng Pãli phước lành được gọi là “vara” 
có nghĩa là tăng thịnh và hạnh phúc. Chính vì lẽ đó, khi người 
lớn tuổi ban phước lành cho những người mình yêu và hậu 
duệ của mình, hành vi này tương đương với cầu chúc cho họ 
được điều tốt lành nhất. 


131 


Trong vùng Đông Nam Á, mỗi gia đình có thói quen thực 
hiện điều này trước khi đi ngủ. Cha mẹ tụ họp con cái lại để 
kính lễ ông bà mỗi buổi tối. Thế rồi ông bà sẽ nói tóm lược 
những việc tốt lành con cái đã thực hiện trong ngày để ban 
phước lành cho các cháu. Bằng cách làm như vậy con cái có 
thể được cho thấm nhuần dần những việc đạo đức và có thể 
học hỏi được từ nơi ông bà những điều tốt lành đó. Những 
hành vi như vậy sẽ hồi hướng những hành vi thiện và giới đức 
cho con cháu khi chúng học hỏi được về Giới luật Nhân quả. 

Những người cao tuổi đại diện cho trái tim của toàn gia 
đình. Nếu lời nói của họ không làm cho thấm nhuần với Phái 
Pháp, những lời động viên hay những lời cảnh báo, thời rất có 
thể hình như trái tim của gia đình đã ngừng chức năng của mình. 
Cùng lúc đó, gia đình có thê rơi vào tình trạng mất đoàn kết và 
sức ấm gia đình có thê dân dần tan biến và đi đến kết thúc. 

Những đứa con hiểu được tính chất quan trọng của phước 
lành hằng ngày do những người cao tuổi trong gia đình thực 
hiện, chúng sẽ dần quen với việc kính lễ cha mẹ và ông bà 
vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, ngày nay thói 
quen này đã tàn lụi dần khỏi đa số các gia đình; đây đã trở 
thành một yêu tố khiến khởi lên nhiều vấn đề trong gia đình 
như thể tỷ lệ ly dị gia tăng, sao lãng việc chăm sóc những 
người cao niên, v.v... Thêm vào đó, một số vấn đề do các cặp 
vợ chồng tự tách khỏi đại gia đình để ra sống riêng. 


132 


133 


Phân Năm 


SỰ THẬT 
TRONG GIA ĐÌNH 


134 


135 


Chương 20 


Tuệ tri trong gia đình 


M. ngày kia, gia đình đã mời các vị khách đến tham 
dự lễ giỗ ông bà. Sau khi các nghỉ lễ kết thúc và các vị khách 
mời cũng lần lượt ra về, đứa con trai liền hỏi cha của mình 
như sau: 

“Bồ ơi, vì mỗi người đều phải chết giống như ông bà nội, vậy 
thì mục đích nào khiến chúng ta phải sống trên cõi đời này?”. 

Người cha đáp lại: “Tự sâu thắm trong thâm tâm chúng 
ta, mỗi người đều đặt câu hỏi chúng ta đang làm gì trên cõi 
đời này và thực sự cuộc sống có mục tiêu gì hay không?”. Cả 
tôi nữa cũng thường đặt câu hỏi này cho mình. Và chính câu 
hỏi này đã thôi thúc tôi phải học hỏi Phật Pháp một cách 
nghiêm túc, và đã cho tôi hiểu được ý nghĩa cuộc sống này 
một cách mới lạ. Trước tiên, chết không kết thúc hết mọi sự, 
chúng ta vẫn còn phải tái sanh trở lại bao lâu chúng ta chưa 
kết thúc được hết các lậu hoặc (kilesa) của chính mình. Thứ 
hai, toàn bộ các nghiệp thiện và bất thiện đều mang theo 
những hậu quả nhất định. Những hành vi này đều mang theo 
quả đị thục trong cuộc sống này và cả trong cuộc sống mai 
hậu nữa. Chúng ta có thể chứng kiến tận mắt có người từ bâm 


136 


sanh đã thông minh tuấn tú, người khác thì không được như 
vậy, có người lại đẹp trai xinh xắn, người khác thì không. Tất 
cả những yêu tô này đều là thành quả Nhân quả (kamma) của 
họ tạo ra. Thứ ba là có tồn tại Thiên đàng và Địa ngục! Địa 
ngục là hình phạt dành cho những người đã phạm phải những 
hành vi tội lỗi, và Thiên đàng chính là nơi ở dành cho những 
người đã thực hiện những hành vi giới đức. 

Nếu xem xét kỹ lưỡng mọi tạo vật được sinh ra như thế 
nào, chúng ta sẽ thấy có sự khác biệt rõ ràng. Có một sỐ thọ 
tạo được sanh ra từ lòng mẹ, số khác được sanh ra từ trứng, và 
lại có những tạo vật sanh ra từ vũng nước dơ bần. Nhưng có 
những loài thọ tạo mắt trần không nhìn thấy được nhưng 
chúng ta nghe nói đến chúng: đó là các chư Thiên và những 
loài biến hóa. Các vị đó đã trở nên hoàn toàn ngay từ lúc mới 
sinh và không cần đến cha mẹ sanh ra, đó là các hóa sanh hay 
tự sanh ra. Hiểu biết về ba chủ đề này tôi học được từ một con 
người mà chúng ta gọi là Đức Phật. Ba chủ đề này đã ảnh 
hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống của tôi và buộc tôi mỗi ngày 
phải cải thiện chính mình hầu nâng cao phẩm hạnh và tí ch lũy 
thêm công đức (boonya). Hy vọng rằng trong cuộc sống mai 
hậu, khi đã đạt được công đức hoàn thiện (boonya) và đoạn 
diệt hết các lậu hoặc (kilesa),tôi sẽ chứng được Niết Bàn. 

Sau khi kết thúc việc học hành, điều tôi nghĩ đến đầu tiên 
đó chính là làm sao để lèo lái chính mình, lèo lái cha mẹ tôi 
và tất cả con cái của tôi thoát khỏi những hành vi gây hại. Và 
hơn nữa tôi muốn bảo đảm rằng toàn bộ những người thân 


137 


yêu của tôi, từ cha mẹ cho đến con cái được vào Niết bàn (lên 
thiên đàng). Một khi đã định cho mình mục tiêu phấn đấu như 
vậy, tôi liền nhìn vào chính bản thân mình. Thấy rằng tôi vẫn 
còn phải kiếm sống, để cung cấp cho mẹ, và tất cả các con, 
cũng như cho ông bà là những người tôi có trách nhiệm phải 
nuôi dưỡng. Chính vì thế tôi tìm cách để cho gia đình tôi tăng 
phần tích lũy các công đức (boonya) trong khi đó, tôi tiếp tục 
học hỏi nghiên cứu Phật Pháp và phát hiện ra rằng có một bộ 
Giới luật được soạn thảo đặc biệt dành cho các gia chủ. Gồm 
có bốn giới đức chính sau đây: 

1. Tính trung thực (søcca): Giới đức đầu tiên tôi học 
được đó là phải sống trung thực, thăng thắn (chuẩn mực) và 
sông lương thiện. Nên nhớ rằng đa số mọi người thường nại 
đến nói dối thoái thác trách nhiệm. Các bạn không được làm 
như vậy. Các bạn nên chịu trách nhiệm về các hành vi về nghề 
nghiệp của mình, không được chậm trễ với những cam kết mà 
bạn đã đề ra và hãy tỏ ra trung thực với hết thảy mọi người. 
Quan trọng hơn hết, các bạn nên hành động theo đúng chuẩn 
mực đạo đức như ngũ giới thời các bạn sẽ không phải bị nghi 
ngờ. Các bạn sẽ có thê bước hiên ngang trong suốt cuộc đời 
của bạn và đây chính là điều tôi đã giành được. 

2. Tự cải thiện (dama) = (kiểm chế) Giới đức thứ hai đó 
chính là tự cải thiện liên tục chính mình. Tôi cần phải tiếp tục 
cải thiện chính mình một cách chuyên nghiệp. Từ một con 
người ngu dốt (vô minh) phải làm sao tự tiễn thân cho đến khi 
tôi có thể trở thành một nhà cung cấp chuyên nghiệp, sở hữu 


138 


vững vàng được công việc và trở nên thành thạo nghề nghiệp 
mình đảm nhận và sát cánh cùng với những người xung quanh 
và với những biến cố trên thế giới. Tôi còn có khả năng tự 
kiềm chế chính mình để không phải đầu hàng những thói hư 
tật xấu, kiêng cử không tiêm nhiễm thói quen như hút sách, 
lừa dối và gian lận. Đây chính là những giá trị mà tôi đã dành 
được giúp dẫn đến tuệ tri. 

3. Kham nhẫn cả thể chất lẫn tinh thần (khami): Chịu 
đựng những gian khổ cả về thể chất lẫn tinh thần là giới đức 
thứ ba. Bất kỳ do nguyên nhân gì đem lại, tôi tu tập để có thể 
chịu đựng những gian khổ thể chất, tình trạng mệt mỏi, đau 
đớn và ngược đãi. Mà đỉnh cao là khả năng chống lại những 
quyến rũ xúi giục. Một vị bậc thánh đã có lần nói với tôi rằng 
bất kỳ ai có khả năng chịu được những khó khăn gian khổ này 
sẽ trở nên mạnh mẽ có uy tín và sẽ đạt đến thành công. Và 
đây chính là cách tôi giành được tài sản cho mình. 


4. Loại bỏ những cảm xúc và tính bún xỉn tiêu cực 
(caga): Giới đức thứ tư dạy ta phải loại bỏ cho được những tật 
xâu và tính bủn xin tiêu cực. Tôi phải luôn duy trì tính khí lạc 
quan và cố gắng giúp đỡ tha nhân. Những phẩm chất thiện 
này sẽ khiến cho họ hàng thân thuộc ưa thích, được hàng xóm 
láng giềng, được kẻ trên người dưới hết sức quí trọng. Và khi 
tôi bắt đầu khai trương công việc làm ăn họ sẽ sẵn sàng đáp 
trả lại lòng quí mến và cảnh báo cho tôi về những cạm bẫy có 
trên đường. Đây là cách làm sao tôi có thê tranh thủ được sự 
giúp đỡ của bạn bè. 


139 


Gắn bó chặt chẽ với bốn giới đức này có thể giúp tôi tiễn 
tới trong công việc, nâng cao hiện trạng thực tế của mình, để 
cung cấp cho gia đình mình, và chăm sóc cho cha mẹ ông bà 
của tôi. Và khi các cụ còn sống tôi có thể bảo đảm cung cấp 
cho các cụ đồ ăn thức uống và bố thí cho những người cần 
thiết, đặc biệt để thực hiện giúp đỡ tinh thần cho những người 
trong cộng đồng, mỗi ngày để đảm bảo cho họ trên đường tiễn 
tới cõi chư thiên. Vì giờ đây họ đã ra đi, tôi sẽ tiếp tục hồi 
hướng công đức (boonya) cho các ngài cho đến khi nào tôi 
không còn khả năng làm như vậy được nữa. Và nếu các bạn 
có ý định tự cải tiến chính mình về khía cạnh giới đức, cũng 
như mức độ kỹ năng tự nhiên, đúng theo cách tôi đang làm 
trong suốt cuộc đời, thời bạn có thể ngừng lại không cần phải 
thắc mắc mục tiêu cuộc sống này là gì. Chúng ta đang đóng 
lại cửa ngõ dẫn đến hỏa ngục để giữ cho mình được tốt hơn, 
và để thực hiện những thiện nghiệp cho đến khi nào chúng ta 
loại trừ được hết các lậu hoặc (kilesa) và cuối cùng ta có thể 
tới được Niết bàn. 


140 


Chương 2] 


Bậc Đạo sư đích thực 


Mạ. người tốt phải là người biết lý luận. Tự bản chất 
người đó KHÔNG phải là người cả tin hay dễ dàng bị lừa. 
Như vậy, chúng ta nên cố gắng theo đuổi một người tiêu biểu 
như sau: 


1. Một người bậc thầy nên có một lý lịch rõ ràng. Phải có 
bằng chứng về cuộc sống của vị đó; bằng chứng đó không bị 
chắp vá, mơ hồ và thiếu xác thực. 


2. Lý tưởng nhất, vị đó phải là người thông minh, cực kỳ 
giới đức, vô cùng am hiểu các chân để về cuộc sống (chứng 
giác ngộ) và toàn bộ kiến thức của ngài phải được thu thập 
thông qua kinh nghiệm trong cuộc sống. Như vậy vị đó sẽ 
không phải do ăn cắp tuệ tri của người nào khác. Con người 
chúng ta thường gọi là Đức Phật đã từ bỏ tước vị làm hoàng 
tử nhiếp chính và gặp biết bao nhiêu khổ cực và lao động 
không biết mỏi mệt để đi tìm chân lý cho cuộc sống giúp cho 
nhiều người được giác ngộ. 

Toàn bộ những lời giảng dạy của Ngài xuất phát từ giác 
ngộ. Ngài không tuyên bồ giáo lý của người khác là của mình, 
cũng không nói ngài nhận được những giáo lý đó từ trời rơi 


141 


xuống. Đức Phật đã làm rõ điều này là ngài tự mình chứng 
giác ngộ. Hầu hết và là điều quan trọng nhất, ngài không bao 
giờ ép buộc bắt kỳ ai tin vào lời giảng dạy của ngài. 

3. Toàn bộ lời dạy của vị đạo sư, khi được tuân thủ một 
cách triệt để sẽ đem lại lợi dường lớn và tạo ra phước hạnh. 
Bằng không, những lời giảng dạy đó chỉ là vô ích. Tất cả Phật 
Pháp (dhamưna) đều là chân lý phổ quát và vì thế mang giá trị 
muôn thủa. Nếu có ai thực hành chánh pháp, người đó sẽ 
chứng được lợi dường to lớn. Ngược lại, nếu hành động 
chống lại chánh pháp đó, người đó sẽ nhận được những hậu 
quả gây tai họa khôn lường. Phật Pháp đó có thật khi người 
mà ta gọi là Đức Phật đã khám phá ra và diễn giảng tường tận 
chánh Pháp này hơn hai ngàn năm trăm năm trước và Phật 
Pháp đó vẫn còn nguyên giá trị cho đến tận ngày này. Với 
dụng ý khiến cho mọi chúng sanh được hưởng lợi từ chánh 
pháp này, con người chúng ta gọi là Đức Phật đã phải chịu 
muôn vàn gian khổ như phải cố gắng thể chất đến tột đỉnh và 
ngay cả phải nguy hiểm đến cả tính mạng của Ngài. 


Tuy nhiên, tất cả những điều đó không ảnh hưởng gì đến 
quyết tâm vững mạnh của ngài. Hơn thế nữa, ngài chăng làm 
điều gì để mang lại lợi ích cá nhân. Khi bố thí những vật quí 
giá, ngài cố ý nhắn mạnh rằng số lượng Công đức (boonya) do 
việc bố thí này đem lại còn kém xa so với việc thực hành Phật 
Pháp này đem lại. Những kẻ nào có chủ ý thực hành Phật Pháp, 
dẫu cho có theo đuôi cuộc sống Sa-môn hay chỉ là cư sĩ tu tại 
gia, chính họ đều có thê loại trừ được các lậu hoặc (#ilesa) và 


142 


chứng đạt Niết Bàn, là hạnh phúc bắt tử, giống như chính con 
người mà chúng ta vẫn thường gọi là Đức Phật đã làm. 


Điều phi thường nhất về Phật Pháp này đó chính là những 
lời dạy này đem lại lợi dường và các đồ đệ thuộc bất kỳ tôn 
giáo nào cũng có thể tiếp cận được! Những kẻ nàogắn bó với 
Phật Pháp nàycũng sẽ đạt được cùng những lợi dường mà 
“Người khám phá Phật Pháp đó” chứng đạt được và đã có 
hàng triệu triệu tín đồ thuộc nhiều niềm tin khác nhau đã trải 
nghiệm được thành công và lợi dưỡng do việc thực hành này 
đem lại. 


143 


Chương 22 


Thiện nghiệp và hậu quả đem lại 


B‹ kỳ khi nào ngườita phải đối mặt với một tình 
huống bất công, người đó bắt đầu suy nghĩ rằng: “Chẳng tồn 
tại điều gì là nghiệp thiện đem lại hiệu quả thuận lợi, ác 
nghiệp cũng có thể đem lại hiệu quả thiện cho ta cơ mà”. 
Niềm tin sai lệch về khái niệm này khởi lên từ kỳ vọng cho 
rằng thiện nghiệp sẽ tạo ra hiệu quả tức thời và một số người 
cũng nhận được phần thưởng do các ác bất thiện nghiệp đem 
lại. Nhìn bề ngoài, điều này xem ra hoàn toàn có lý trong một 
số tình huống. Nhưng hãy nhìn kỹ những người nhận được 
“phần thưởng” từ các ác bất thiện nghiệp ; rất có thê họ cảm 
thấy lo lắng bằng cách nào họ có thể giữ được phần thưởng 
đó, người khác sẽ nghĩ gì về họ và bằng cách nào họ có thể 
luôn luôn nhận được nhiều hơn những phần thưởng đó trong 
tương lai (tức là tham lam). Phần thưởng này xem ra có vẻ 
tạm bợ, nhưng nỗi lo sợ và tham lam luôn theo sát bên họ. 


Điều quan trọng là phải dạy dỗ con cái chúng ta tin rằng thiện 
nghiệp luôn luôn đem lại hiệu quả thuận lợi, và ngược lại, ác bất 
thiện nghiệp luôn luôn đi kèm theo với những hậu quả không 
thuận lợi. Bằng không con cái chúng ta sẽ nghỉ ngờ nguyên lý này 
và có thê nghĩ rằng chỉ có kẻ ngu mới làm điều tốt. 


144 


Ở đây tôi đưa ra một ví dụ như sau: Nếu ngày hôm nay 
chúng ta trồng một cây chuối con. Liệu chúng ta có hy vọng 
sẽ được ăn những trái chuỗi thơm ngon từ cây chuối non mới 
trồng ngày hôm nay hay không? Đương nhiên là không rồi! 
Chúng ta phải chờ ít nhất gần một năm, và trong khi chờ đợi 
như vậy, chúng ta phải tưới tắm, xới đất và chăm sóc cần thận 
cây chuối non đó. Bằng không sau một năm chúng ta chỉ có 
thể ăn những trái chuối lép xẹp mà thôi. Và khi được hỏi, liệu 
chúng ta nhận được gì trong suốt thời gian chờ đợi đó hay 
không? Câu trả lời là “Có!”. Một khi đã cất công trồng một 
cây con, chúng ta có thê thỏa mãn biết rằng chúng ta đã làm 
điều đó với lý lẽ tốt lành và trong một thời gian hợp lý, chúng 
ta có lá chuối để gói những mó_n ngọt (bánh ngọt, bánh nhân 
quả, kem) ăn vào cuối bữa ăn và đọt chuối non để ăn chung 
với một số gia vị. Và tuy vậy chúng ta còn cần phải chờ gần 
một năm để có thể ăn những trái chuối chín. Điều này dạy 
chúng ta biết rằng: “Dục tốc bất đạt”. Một số người kỳ vọng 
là nghiệp thiện của chúng ta sẽ đem lại kết quả tức thời, 
nhưng điều này là sai lầm. Và khi thực hiện thiện nghiệp, 
chúng ta không nên kỳ vọng nhận được hiệu quả thiện tức 
thời. Chúng ta nên tỏ ra công bằng để có thê nhận được điều 
này. Bằng cách nào? Liên tục hành thiền là điều chủ yếu. 
Thiện nghiệp phải là hành vị chính trực được thực hiện với 
quy mô đây đủ nhất theo khả năng của chúng ta và được thực 
hiện bằng những phương tiện chính trực để có thể tạo ra hiệu 
quả tối đa. Chúng ta có thể nêu gương cho con cái chúng ta. 


145 


Bằng cách làm cho chúng tin chắc rằng Thiện nghiệp luôn 
mang lại hiệu quả thuận tiện và ngược lại ác nghiệp luôn đem 
lại hiệu quả bất thiện. 


Điều quan trọng phải ghi nhớ: 


1. Giai đoạn đầu thực thi thiện nghiệp: Khi chúng ta đã 
thực hiện một vài thiện nghiệp, ngay cả không có ai nhìn thấy, 
điều đầu tiên chúng ta đạt được chính là tự hài lòng. 


2. Giai đoạn thứ hai thực thi thiện nghiệp: Khi chúng ta 
tiếp tục thực hiện những thiện nghiệp, điều thứ hai chúng ta 
đạt được đó chính là việc tu luyện nhân cách liêm khiết. 


3. Giai đoạn thứ ba thực thi thiện nghiệp: Khi chúng ta 
tiếp tục thực hiện thiện nghiệp trong một thời gian dài, thành 
quả của thiện nghiệp sẽ bắt đầu cho thấy may mắn và thành 
công. Chúng ta sẽ bắt đầu nhận thấy cuộc sống trở nên dễ chịu 
hơn, và những cố gắng của chúng ta đem lại thành quả tốt. 
Chúng ta tự cảm thấy hài lòng với chính mình và điều này 
được sánh với việc thưởng thức đọt chuối non. 


4. Giai đoạn thứ tư thực hiện những thiện nghiệp: Một khi 
những thiện nghiệp của chúng ta trở thành những thói quen, 
chúng ta sẽ được cộng thê và bạn bè quí trọng và đánh giá cao. 


146 


Chương 23 
Luật Nhân quả 


XÃ xuyên suốt dòng thời gian, để tu luyện con người nhân 
loại cưỡng lại những quyến rũ làm bất thiện nghiệp và thực 
hiện thiện nghiệp mà không mong đợi nhận được bất kỳ phần 
thưởng, cũng như sự thừa nhận nào, đã trở thành một thách 
thức to lớn đối với chúng sanh nhân loại. 


Nếu chúng ta dạy dỗ con cái chúng ta phải trở nên người 
tốt hoàn toàn, thời chúng ta sẽ không còn phải lo lắng gì nữa, 
bởi lẽ con cái chúng ta sẽ luôn luôn bước đi trên con đường 
chính trực và chúng sẽ không còn tạo rắc rối cho chính mình 
và cho người khác. 


Tuy nhiên, quả là hơi khó để tu tập con cái chúng ta biết 
yêu thích làm điều thiện, ghét làm điều bất thiện bởi vì chúng 
rất khó chống lại những cám dỗ đó. Ngoài ra, quả là điều 
không thể được để chúng ta có thể luôn để mắt canh chừng 
con cái chúng ta luôn mãi. Ở một vài điểm nào đó con cái 
chúng ta phải có thể tự kiềm chế chính mình. 

Đề có thể tự kiềm chế hành vi một cách hoàn toàn và có 
trách nhiệm, con cái chúng ta phải rõ hiểu đầy đủ Luật Nhân 
quả. 


147 


Thế rồi, khi con cái chúng ta có cơ hội phạm phải những 
bất thiện nghiệp, và không có ai nhìn thấy, chúng sẽ có thể 
kiềm chế được thôi thúc của mình. Và khi những cơ hội làm 
những nghiệp thiện khởi lên, chúng sẽ nhanh chóng thực hiện 
những nghiệp thiện đó, không quan tâm đến bất kỳ ai có mặt 
ở đó đề khen ngợi chúng. 


Làm cách nào rõ hiệu được Luật Nhân quả 


Trước tiên, chúng ta phải nhớ rằng thiện nghiệp luôn luôn 
đem lại quả dị thục thiện. Rồi chúng ta phải nhận ra rằng có 
hai nhóm nguyên nhân được coi như là Nhân quả. 


1. Nhân duyên nội tại trong chính chúng ta. 


2.. Nhân duyên ngoại vi bên ngoài chúng ta 


Nhân duyên nội tại trong chính chúng ta: 


1. Hãy rõ biết mục tiêu. Cố gắng của chúng ta phải 
được sử dụng nhằm mục tiêu chính xác. Đơn giản cho rằng, 
trước khi lao vào bất kỳ công việc gì, chúng ta phải rõ biết 
mục tiêu của nỗ lực chúng ta bỏ ra là gì. Trong khi làm việc 
đó, chúng ta phải cô gắng hết sức để hoàn thành. Thí dụ như y 
phục thường hay bị dơ xung quanh cổ áo và tay áo. Chính vì 
thế nếu chúng ta chỉ giặt giũ toàn bộ chiếc áo ngoại trừ hai 
vùng đó, thời chiếc áo chưa được giặt sạch. Bởi cố gắng 
không được hướng chính xác về chỗ dơ, thế nên toàn bộ mục 
tiêu giặt chiếc áo không đạt được - chiếc áo vẫn dơ nguyên. 
Việc thất bại không gặp được đối tượng giống như một người 


148 


siêng năng nhưng lại ngu dốt. Chúng ta có thể làm việc rất 
siêng năng nhưng cố gắng của chúng ta lại không sáng tỏ sẽ 
chỉ đạt được rất ít, nếu không phải là không đạt được gì. Có 
đôi khi có gắng của chúng ta có thê đem đến nhiều phức tạp 
hơn. Đề đạt đến mục tiêu chúng ta phải tỉnh giác hoàn toàn và 
biết rõ mục tiêu nhắm tới và phải biết cách hoàn thành toàn bộ 
công việc cần thiết chứng ta đã đảm nhận trước khi bắt đầu 
công việc. 

2. Chánh tỉnh tấn. Chúng ta phải đặt toàn bộ tinh tấn 
vào bất kỳ dự án nào đề đạt được hiệu quả tối ưu. Biết rõ mục 
tiêu một công việc đã đảm nhận không đủ bảo đảm cho phẩm 
chất của tỉnh tấn đó. Nếu một ngườichấm dứt bất thình lình 
một cố gắng toàn tâm toàn ý, mục tiêu rất có thê được thực 
hiện, nhưng phẩm chất của mục tiêu đó rất có thể sẽ rất tôi. 


Thí dụ như, chúng ta hãy lấy lại viễn tượng chiếc áo sơ 
mi bân. Nên biết rằngchúng ta phải tập trung chú ý đến phần 
cổ áo và cánh tay, và chúng ta cũng biết rằng cần phải sử 
dụng đến 30 lần chà bằng bàn chải để loại bỏ hết những vết 
bẩn. Không may chúng ta mới sử dụng được có 10 lần chà, 
vết bản có giảm đôi chút nhưng chiếc áo sơ mi vẫn còn bẩn. 
Qui định này có thể áp dụng cho bất kỳ công việc nào. Hành 
động với mục tiêu chính đáng, nhưng không với quy mô đầy 
đủ nhất, sẽ chỉ đem lại một kết quả hạng hai mà thôi. Thất bại 
trong việc có gắng hết sức mình cũng giống như một người 
nhanh trí nhưng lại lười biếng. Chúng ta biết rõ mục tiêu và 
cũng biết phải sử dụng đến điều gì để đạt đến mục tiêu đó với 


149 


kết quả mỹ mãn nhất. Tuy nhiên mới tới nửa chừng, chúng ta 
đã để mắt động cơ thúc đầy và phải nại đến những biện pháp 
nhanh chóng trực tiếp hơn. Chính vì lẽ đó, biết rõ mục tiêu và 
theo đuôi mục tiêu đó một cách trọn vẹn là cách duy nhất đề 
đạt đến kết quả tốt nhất có thể. Chúng ta không nên tỏ ra lười 
biếng, trì hoãn, hay ngã lòng do những trở ngại tạo ra. 


3. Những giới hạn tự nhiên. Đáng tiếc thay, hành động 
theo mục tiêu chính xácvới một qui mô đầy đủ nhất có thể vẫn 
chưa luôn luôn đảm bảo được thành công. Chúng ta nên áp 
dụng một qui mô có gắng thích hợp nào đó — không quá nhiều 
cũng không quá ít để cho có gắng đó không tạo ra bất kỳ nguy 
hại nào. Một lần nữa, nếu chúng ta chà xát cỗ áo và tay áo một 
trăm lần rất có thê chúng ta sẽ làm rách chiếc áo sơ mi đó. 


Một ví dụ khác nữa: có một số người cố gắng hết sức 
bằng cách làm việc quá siêng năng không nghỉ ngơi đầy đủ do 
đó đã hủy hoại sức khỏe. Làm việc trong văn phòng nhiều giờ 
liên tục không có thời giờ nghỉ hay hành thiền cho đến khi bị 
Sụp đồ. Thêm vào đó, rất có thể họ tiếp tục làm việc bằng 
nguồn tiền bạc vay mượn, mạo hiểm cả tương lai chính mình 
và tiền bạc của người khác. Công việc cực nhọc của họ có thể 
gây hại cho họ cả về thể lý lẫn tài chánh, bởi họ không xét đến 
những giới hạn của chính mình một cách thích hợp. Chính vì 
thế, để đạt được hiệu quả chánh đáng, chúng ta phải đáp ứng 
ba tiêu chuẩn sau đây: 


a. Biêt rõ mục tiêu. 


150 


b. Sử dụng hết cố găng của mình. 


c. Nhận thức rõ những giới hạn tự nhiên của mình. 
Nhân duyên ngoại vi: 


Ngay cả khi chúng ta có khả năng tập trung chú ý vào 
mục tiêu của mình, cố gắng hết sức để thực hiện công việc, và 
nắm rõ những giới hạn của mình, vẫn còn có hai nhân duyên 
ngoại vi sau đây có thê ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. 


1. Hoạch định thời gian. Nếu chúng ta trồ ng một cây 
chuối con ngày hôm nay, liệu chúng ta có hy vọng được ăn 
trái vào ngày mai hay không? Đương nhiên là không rồi! 
Nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta không nên bỏ ra cố gắng 
gì hay sao? Không chính xác, điều này chỉ có nghĩa là cần 
phải có thời gian để cho cây chuối sanh hoa kết trái ngày nào 
đó. Sau ba bốn tháng, mặc dù vẫn chưa có trái chuối để ăn, 
chúng ta vẫn có thể cắt lá chuối để gói đồ. Sau tám hay chín 
tháng, tuy vẫn chưa có trái chuối để ăn, nhưng chúng ta vẫn 
hy vọng có đọt hoa chuối dùng làm nộm gỏi (đồ gia vị). Sau 
khi chúng ta đã tưới tắm và xới đất trong vòng một năm, thời 
chúng ta mới có thể thưởng thức những trái chuối chín. Ôi 
chao ơi - vị ngọt ngào của thành công! Cây chuối là loại cây 
dễ trồng nhất, vậy mà phải cần đến mười hai tháng chúng ta 
mới có thê thưởng thức hoa lợi. Tương tự như vậy, những kết 
quả thuận tiện do thiện nghiệp đem lại cũng cần có thời gian 
để khai hoa kết trái. Chính vì vậy khi có ai phàn nàn rằng 


151 


mình đã theo đuổi mục tiêu đích thực, cố gắng tối đa, và chỉ 
hành động trong giới hạn cho phép, tuy vậy mà vẫn chưa thấy 
được kết quả do những hành vi thiện đó đem lại, nếu như vậy 
thời người đó phải kiên trì hơn nữa. 

2. Vị trí thuận tiện. Nếu chúng ta trồng hai cây chuối, 
một cây gần vùng rộng lớn có đầy đủ nước và cây kia chúng 
ta trồng trong một phòng khô cằn,cây chuối có đủ nước sẽ 
mang lại hiệu quả nhiều hơn. Cây chuối con trồng kế bên 
vùng có nước sẽ nhận được nước vào mỗi buổi sáng khi chủ 
nhà thức dậy, rửa mặt, lấy nước tưới hoa hay giặt giũ quần áo. 
Bất cứ khi nào người ta đỗ nước xuống đất, thời cây chuối 
được hưởng nước thải đó. Cây sẽ lớn lên nhanh hơn các cây 
khác là bởi vì cây mọc gần nguồn nước. Cũng giống như vậy 
khi ta thực hiện những hành vi thiện. Nếu ta có vị trí thuận 
tiện, thời hiệu quả sẽ trở thành hiện thực sớm hơn so với 
những nơi không thuận tiện. Nhưng ở đây cũng cần phải thận 
trọng: Chúng ta nên biết rõ tâm địa của những người sống 
chung quanh! Thoạt đầu họ có thê là những người hỗ trợ tỉnh 
thần cho chúng ta. Nhưng khi ta đã tiến tới quá xa và quá 
nhanh, họ có thê trở thành đối nghịch lại với chúng ta và cỗ 
gắng đạp chúng ta xuống. Chính vì thế, khi chúng ta đang làm 
được những việc gì đáng giá chúng ta phải lưu ý đến thời gian 
và địa điểm và nên điều chỉnh hành vi của chúng ta làm sao 
cho phù hợp. Nếu chúng ta tin vào Luật Nhân quả, chúng ta 
sẽ phải từ chối không thực hiện những hành vi bất thiện - 
ngay cả khi không có ai nhìn thấy chúng ta. 


152 


Tại sao có người lại nghi ngờ hành vi tốt sẽ đem lại quả 
đị thục thiện? 


Chúng ta biết rằng khi người nào đó thực hiện những 
hành vi thiện đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn đem lại thành 
công, thời hiệu quả tốt tức khắc sẽ xuất hiện. Điều này sẽ 
động viên cô vũ chúng ta thực hiện nhiều thiện nghiệp hơn 
nữa. Tuy nhiên nếu chúng ta thực hiện điều gì không tốt ngay 
cả khi đáp ứng đủ ba tiêu chuẩn trên, chắc chắn là chúng ta sẽ 
nhận được những kết quả không tốt. Nếu quan sát kỹ hơn, 
chúng ta sẽ nhận thấy rằng chúng ta thường không báo cáo 
đầy đủ về những bắt thiện nghiệp chúng ta đã phạm phải trong 
quá khứ. Chính vì thế khi thực hiện các thiện nghiệp, chúng ta 
có thể bát thình lình vấp phải hậu quả xấu (tức là, hậu quả của 
bất thiện nghiệp chúng ta đã quên trong quá khứ). Vì lẽ ấy có 
đôi khi chúng ta thấy ai đó làm điều bất thiện, nhưng lạ thật 
họ lại coi đó là những thành quả thiện! Vì lý do gì thế? Hình 
như thể những hành vi bất thiện lại nhận được phần thưởng. 
Câu trả lời như sau: Bởi vì những hiệu quả tích cực và tiêu 
cực không phải lúc nào cũng xảy ra ngay lập tức, có một 
số người bắt đầu nghỉ ngờ về hiệu quả của Luật Nhân quả. 
Điều này thực sự đã khiến cho chúng ta bị lạc lỗi nghĩ rằng 
thiện nghiệp không đem lại quả dị thục thiện. Thế rồi chúng ta 
có thể đi quá xa như thể từ bỏ toàn bộ những hành vi thiện. 
Nhưng sớm muộn gì, thành quả của bất thiện nghiệp cũng sẽ 
chín muỗi và người đó chắc chắn sẽ nhận được hình phạt 


153 


thích đáng. Luật Nhân quả mang tính chất phổ quát! Tất cả 
chúng ta đều là người thừa kê Nhân quả của chính mình. 


Nhân quả và thăng tiến: Khái niệm có mục tiêu chánh 
đáng và thực thi tinh tấn thích đáng trong khi đó vẫn nằm 
trong giới hạn thích hợp có thể được sử dụng khi nghĩ đến 
một cách thăng tiến. Thí dụ như một nhân viên ngân hàng 
nhận được những phiếu nhận xét nặc danh và mang tính chất 
thù địch do các thuộc hạ gửi tới. Điều này xảy ra là do một 
thực tế là những người thuộc hạ nhận được nhiều mức độ 
thăng tiến khác nhau. Một số nhận được một thăng cấp một 
cấp, một số nhận được hai cấp và một số lại nhận được ba 
cấp. Đương nhiên những công nhân này có phản ứng rất tự 
nhiên đối với sự khác biệt này, bắt nguồn từ những lậu hoặc, 
hay ki/esa. Nếu không có bất kỳ thăng tiến nào, thời chẳng có 
vẫn đề gì xảy ra phản kháng và ghen ty khởi lên khi phần 
thưởng được phân phát không đồng đều. 


Chính vì thế, cần phải có một số đường hướng rõ ràng về 
những đề bạt thăng tiến này như sau: 


1. Nếu một người nào đó không nhận được một lời đề bạt 
thăng tiến, rất có thể người đó sẽ mất mục tiêu. Người đó đã 
làm việc siêng năng, nhưng không đạt được gì cả. Thành công 
của một công ty không chỉ xuất phát từ làm việc siêng năng 
mà thôi. Tuy nhiên để vuột mất mục tiêu nơi bất kỳ dự án nào 
có thể tạo mất mát tiền bạc cho công ty. Người đó thật may 
mắn là vẫn còn có việc làm! 


154 


2. Một công nhân khác có thê đoán trúng phóc, nhưng lại 
không đóng đinh xuống, mặc dù người đó tuyên bố mình đã 
làm như vậy. Người đó có thê đi chuyên tới một chút, nhưng 
lại khoác lác là mình đã chuyền tới một mét. Hạng người này 
có thể đã làm việc siêng năng, nhưng lại không có gì để chứng 
tỏ mình đã thực hiện được công việc đã làm. Chính vì lẽ đó, 
nếu chúng ta có hạng người này là thuộc hạ, thời hạng người 
này sẽ sẵn sàng chứng tỏ những thành tích hiện tại của mình. 
Hạng người này chỉ đáng đề bạt thăng tiến một mức mà thôi. 

3. Nếu một người hoàn thành tất cả những yêu cầu của 
công việc, người đó xứng đáng được thăng tiễn hai mức. 

Lưu ý: Đối với những người siêng năng làm việc nhưng 
lại tạo ra thiệt hại hơn là điều thiện, hạng người này nên được 
thuyết dạy làm việc ít hơn và suy nghĩ nhiều hơn. 

Luật Nhân quả là điều hết sức tự nhiên và tuyệt đối. 
Chánh mệnh, xuyên suốt và không quá đáng sẽ đem lại những 
thành quả thuận lợi vào đúng nơi đúng lúc. 


155 


Chương 24 
Tiêu chuẩn bồ thí và 
công đức (boonya) 


INggy nay, người ta thiên về đặt niềm tin nơi các thành 
tựu khoa học trên hết thảy mọi sự khác. Tuy nhiên có nhiều 
điều khoa học vẫn chưa chứng minh được là có thực. Thí dụ 
như trí tuệ của chúng ta và bộ não thê chất là hai thực tại hoàn 
toàn khác nhau. Tương tự như vậy, trí tuệ và trái tim hoàn 
toàn tách biệt nhau. Khảo sát thêm một bước nữa trái tim thể 
chất và“trái tim siêu phàm” cũng là những thực tại rất khác 
biệt. Khi chúng ta cảm thấy buồn chán và hân hoan, những 
cảm thọ này không xuất phát từ trái tim thể chất, nhưng xuất 
phát từ trí tim siêu phàm. Khoa học vẫn chưa thê mô tả được 
thế nào là trái tim siêu phàm hay trái tim đó hiện hữu ở đâu. 
Nhưng chúng ta biết rõ đó chính là nơi cá c cảm thọ xuất hiện. 
Mặt khác trái tim thê chất là một cơ quan trong cơ thể. Ngày 
nay các bác sĩ có khả năng cho dừng nhịp đập tim cơ học của 
một bệnh nhân trong khi tiễn hành ca mồ tim và có thê khởi 
động lại nhịp tim đó khi ca mồ kết thúc. Nếu trái tim cơ học 
và siêu phàm giống hệt nhau, thời bệnh nhân sẽ chết. Điều 


156 


này giúp chứng minh răng tim cơ học và tim siêu phàm hoàn 
toàn khác nhau. 


Trong bộ sưu tập hơn hai ngàn tuổi về những lời dạy của 
Đức Phật, có tên gọi là Kinh Tam Tạng, tức bộ Kinh Phật 
Päli, ta thấy có ghi lại răng có một người ta gọi là Đức Phật đã 
đề cập đến một số vấn đề mà từ xưa đến nay khoa học chưa 
từng biết đến. Ngài cho rằng có nhiều vũ trụ trong không gian. 
Hơn thế nữa ngài còn cho rằng có vô số vô tận vũ trụ. Các nhà 
khoa học mới chỉ khám phá ra sự thật về sự kiện này vài trăm 
năm qua mà thôi. Con người mà chúng ta gọi là Đức Phật 
cũng đã khám phá ra khái nệm Công đức (Boonya) hay 
phước nghiệp. Mặc dù không thê nhìn thấy công đức, chúng 
ta vẫn có thể cảm thấy công đức trong nội tại thâm tâm chúng 
ta. Thế thì công đức (boonya) là gì vậy? Chúng ta áp dụng 
được công đức vào cuộc sống chúng ta như thế nào? 


Boonya là sinh lực tự tạo, thanh tịnh và toàn hảo. Sinh lực 
này được tăng cường khi ta thực hiện thiện nghiệp. Những 
nghiệp thiện có thể phân loại thành ba phương pháp chính sau 
đây: 

1. Bồ thí hay quảng đại. Chúng ta chia sẻ những điều có 
ích với những ai xứng đáng được chia sẻ. Ở đây lại có bốn 
tiêu chuẩn để xác định số lượng công đức (boonya) được tạo 
ra do hành vi bố thí: 


157 


a. Tính thiện hảo nơi vật thí. Vật thí được bố thí phải có 
được một cách hợp pháp và đạo đức, chứ không thông qua 
những phương tiện phi pháp. 


b. Mục đích chính trực. Mục tiêu bố thí đó là muốn nói 
lời từ biệt cảnh nghèo khổ, ích kỷ và tham lam. Bồ thí không 
được làm để được giàu có, nỗi tiếng hay để cho mọi người 
nhận ra mình. Ý định đích thực là để chia sẻ và chứng công 
đức (boonya). Chứng boonya không phải là một dạng tham 
dục bởi lẽ boonya chỉ bao gồm sinh lực thanh tịnh và chỉ có 
thể khởi lên kèm theo các thiện nghiệp. Boonya thực tế đang 
thế chỗ cho tham dục bằng tính quảng đại. 

c. Thí chủ có công tâm. Thí chủ lý tưởng phải là người 
hành động đúng theo Ngũ Giới (được mô tả sau). Điều quan 
trọng là người đó nên hoan hỷ trước, trong và sau khi bồ thí. 
Một điều cũng rất quan trọng đó là vị đó không cảm thấy hối 
hận sau khi bố thí. 

d. Người nhận của thí phải có giới đức. Nếu người nhận 
đã chứng giác ngộ, thời boonya là to lớn và đem quả ngay tức 
khắc; những hậu quả của Đoonya sẽ được thể hiện nhanh 
chóng. Nhưng nếu người nhận của thí chưa chứ ng giác ngộ, 
thời ít nhất người đó cũng cô gắng đạt đến mục tiêu đó. Nếu 
người đó là gia chủ thời phải gắn kết với Giới luật. 

2. Gắn kết với tự kiềm chế. Điều này có nghĩa là kiềm 
chế hành vi và lời nói của chúng ta làm sao đó để không gây 
hại cho chính mình và cho người khác. Ít nhất chúng ta phải 


158 


nắm giữ ngũ giới. Khi có cơ hội đặc biệt khởi lên để tạo thêm 
sinh lực mới, như thể ngày vọng lễ hay những ngày tu tập 
hành thiền chúng ta có thể chọn giữ bát giới để chứng thêm 
boonya. Có rất nhiều người chọn giữ bát giới trong một ngày 
(hay nắm giữ cả bảy ngày trong tuần dựa trên cơ sở về lâu về 
đài). 

3. Hành thiền. Đây là cách tốt nhất để tỉnh luyện tâm. 
Chúng ta nên có thói quen học hỏi pháp và tụng kinh để có 
tâm thanh tịnh và thanh thản mỗi đêm trước khi đi ngủ trong 
vòng từ hai mươi phút đến một tiếng. 


Một số người còn có thói quen bảo đảm tích lũy boonya 
bằng cách sử dụng cả ba phương pháp trên trong cùng một 
ngày. 

Thí dụ như: 

1. Vào buổi sáng, tôi sẽ không dùng bữa trước khi bố thí 
cho người khác. 

2. Hôm nay, tôi sẽ không ra khỏi nhà trước khi quyết tâm 
nắm giữ giới. 

3. Vào buổi tối, tôi sẽ không lên giường trước khi dành hai 
mươi phút đề hành thiền. 

Đó quả là boonya to lớn. 

Nếu người nào kiên định theo đuổi thói quen này trong 
một thời gian dài, họ có thê đảm bảo rằng cuộc sống của họ sẽ 


159 


không đi đến thất bại. Tương lai sẽ trở nên sáng chói đến nỗi 
họ phải đeo kính mát! Toàn bộ các hành vi thực hiện công 
đức sẽ dần tiến tới tỉnh luyện tâm đến mức độ tinh sạch hơn. 
Nếu tâm chưa trong sáng, ta sẽ cảm thấy hoan hỷ. Trong nếp 
suy nghĩ hoan hỷ, chúng ta sẽ suy nghĩ thích hợp, nói năng rõ 
ràng trung thực và nguyện sẽ luôn luôn làm điều thiện. Vào 
lúc cuối đời, bất kể chúng ta nhận được nền giáo dục ra sao, 
bất luận chúng ta kiếm được nhiều tiền đến mức độ nào thời 
chỉ có boonya mới cứu được chúng ta mà thôi. Boonya không 
thê bán được . Chúng ta không thê trao đổi công đức tại thị 
trường chứng khoán Nữu Ước. Nếu muốn chúng ta chỉ có thê 
tự mình kiếm được và chỉ do chính hành động của chúng ta 
mà thôi. 


160 


Chương 25 


Hành vi kiêm chê 


Na Giới là gì và tại sao lại quan trọng đến thế? 


“Những khoản luật phải tuân thủ trong cuộc sống” mọi 
thiện nhân đều tuân giữ được biết đến với tên là “Ngũ Giới”. 
Bất hạnh thay đa số các bạn trẻ hiện nay đều không nhận ra 
chân giá trị theo những cách ứng xử đạo đức này. Chính vì lẽ 
đó những người thực hiện những hành vi đó thường được coi 
như là những người lập dị hoặc kỳ quặc. 


Bởi vì thường xuyên không được hướng dẫn đây đủ từ 
phía cha mẹ, các bạn trẻ hiện nay không còn đủ khả năng 
cưỡng lại những cám dỗ do xã hội đem lại. Điều này dẫn đế n 
hàng loạt những khó khăn trong cách ứng xử (cả về mặt xã 
hội, tình cảm và siêu nhiên) tạo ra một thế hệ những con 
người chỉ biết quan tâm đến chính mình. Vô minh là một sức 
mạnh đứng đẳng sau biết bao nhiêu những bệnh hoạn xã hội. 
Các bậc làm cha làm mẹ chỉ còn biết chỉ tay năm ngón, trừng 
phạt con cái và nặng lời khiển trách xã hội về những chứng 
bệnh suy giảm và những cảm giác lo lắng, kết luận rằng việc 
chữa trị cũng phải do từ bên ngoài, như là một liều thuốc xổ 
thần kỳ được giấu đâu đó nơi thế giới bên ngoài. Nếu không 


11 


năm tường tận sốc rễ vấn đề, tức là, chúng ta đã thất bại trong 
việc trợ giúp cho con cái chúng ta thấm nhuần được những 
qui tắc đạo đức. Bằng cách nào chúng ta có thể phá vỡ được 
vòng luân quần khổ não toàn cầu này? Việc giảng dạy cho 
con cái phải biết tôn trọng những qui tắc ứng xử đạo đức 
thuộc trách nhiệm vô cùng hệ trọng của các bậc làm cha làm 
mẹ giúp chống lại những sa đọa đạo đức xã hội. 


Giới luật là gì? Từ Giới luật (si/z) là một hạn từ Pãli cổ, 
có nghĩa là trạng thái tự nhiên (tức là bản chất hay bản tính), 
mọi vật đều có bản chất riêng của mình. Mưa sẽ rơi vào mùa 
mưa. Nếu trời không mưa, thời đó không phải là tự nhiên. 
Con ngựa luôn luôn đứng trên bốn chân của mình, ngay cả khi 
ngủ. Nó chỉ nằm xuống khi bị bệnh và không còn trong tình 
trạng tự nhiên nữa. 


Chính vì thé, ý nghĩa thực tế của hạn từ “Giới luật” được 
áp dụng với chúng ta đó là: 

- Để duy trì bản chất nhân loại nơi mỗi người chúng ta, và 

- Để kiềm chế không gây rắc rối cho chính mình và cho 
người khác. 

Bản chất con người là gì? Bản chất đích thực của con 
người gồm có năm đặc tính này: 

1. Tự bản chất, con người không sát sanh. Kẻ nào sát 
sanh thời đã đi chệch khỏi bản chất nhân loại của con người . 


162 


Con người đó đã quay trở lại với thú tính, giống như sư tử, 
gấu hay loài cá sấu, là những loài cần phải sát sanh đê tồn tại. 
Tất cả mọi sinh vật, dẫu cho có là người hay không đều vô 
cùng quí giá đối với chúng ta, không ai có quyền lấy mạng 
một thọ tạo nào khác. Chính vì thế luật giới đầu tiên nhắc nhở 
con người không được sát sanh để duy trì bản chất cơ bản là 
con người của chúng ta. 


2. Tự bản chất, con người không ăn cắp (lấy của 
không cho). Chính bản chất con vật là đánh nhau để giành 
miếng ăn. Nhưng con người không được làm điều đó. Chúng 
ta có khả năng tạo ra thực phẩm cho chính mình/ hay biết trao 
đổi thực phẩm để duy trì cuộc sống. Để có thể tồn tại, chúng 
ta cần y phục, thức ăn, trú xứ và thuốc chữa bệnh. Nếu ai đó 
lấy đi những thứ đó, chúng ta gặp khó khăn lớn để tồn tại. 
Người ta sẽ không giết chúng ta nhưng nếu họ lấy hết những 
gì chúng ta có, thời chúng ta chẳng còn thứ gì để sống (tồn 
tại)! Chính vì vậy giới thứ hai nhắc nhở chúng ta: không nên 
lấy của không cho (ăn cắp), không hối lộ và không được biển 
thủ để có thể duy trì bản chất nhân loại đích thực. 


3. Tự bản chất, con người không phạm tội ngoại tình. 
Nhiều con vật tự bản chất không biết tự kiềm chế bằng cách 
cảm thấy thỏa mãn với bạn đời của mình, thế nên chúng sẽ 
giao chiến hàng năm để giành giật lấy bạn tình cho mình. Một 
số còn đánh nhau đến chết để thỏa mãn bản năng tính dục 
trong mùa giao phối. Nhưng đây không phải là bản chất nhân 
loại để làm như vậy. Bởi lẽ chúng ta là những sanh vật không 


163 


chỉ hành động do bản năng chi phối mà thôi -con người có thể 
hài lòng với người phối ngẫu của mình. Nếu có ai đó tước mắt 
điều gì ta yêu mến nhất như: người chồng, người vợ, con trai 
hay con gái của chúng ta, chúng ta sẽ phải đau khổ biết 
nhường nào. Chính vì thế Giới luật thứ ba nhắc nhở chúng ta 
không được phạm tội ngoại tình (phạm tà hạnh trong các dục) 
để duy trì được bản chất con người đích thực. 


4. Tự bản chất, con người không nói lời vọng ngữ. Con 
người ta nên luôn luôn nói những lời chân thực. Họ nên tỏ ra 
lương thiện và chân thực với nhau. Hãy tưởng tượng xem nếu 
chúng ta phát hiện thấy những người chúng ta yêu mến không 
trung thực với chúng ta,chúng ta sẽ nghĩ sao? Chính vì thế cần 
ghi nhớ rằng nếu ta nói đối ai đó người đó sẽ cảm thấy giảm 
bớt tình yêu đối với chúng ta, và ngược lại. Chẳng ai thích 
điều bất lương, thế nên chúng ta chẳng nên nói dối để giữ 
được bản chất con người đích thực. 


5. Tự bản chất, con người không sử dụng những thứ 
gây nghiện (rượu men, rượu nấu). Có rất nhiều loài vật về 
thể lý còn mạnh mẽ hơn con người rất nhiều, nhưng chúng 
thiếu khả năng chuyên hóa sức mạnh sang những mục tiêu có 
ý nghĩa. Chúng có rất ít hay không có công tâm và chính vì lẽ 
đó chúng chỉ hành động theo bản năng mà thôi. Lương tâm 
của chúng ta cũng có thể trở thành bất lực. Thí dụ như một 
sinh viên trước ngày thi có thể cảm thấy rất yêu sức vì bị ốm, 
nhưng nếu cậu sinh viên đó uống một vài viên thuốc, thời có 
thê cảm thấy khá hơn. Cậu sinh viên đó có thê tự mình kết 


164 


thúc ôn tập hết các bài học cần thiết cho kỳ thi đó. Bởi lẽ công 
tâm của cậu tự chữa khỏi chính mình có sức mạnh đầy đủ. 
Tuy nhiên, nếu cùng một con người đó lại sử dụng rượu, 
thuốc kích thích hay uống bia và rồi cậu ta cố gắng ôn bài, 
thời kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại (khác nhau). 


Công tâm có khả năng chịu đựng, công tâm cũng có thể 
cưỡng lại đói khát, kiệt sức và bệnh tật. Nhưng những chất 
gây nghiện như: rượu bia và các chất ma túy có khả năng phá 
hủy toàn bộ những phẩm chất đó. Tiêu thụ những chất gây 
nghiện có thê phá hủy chính công tâm chúng ta. Và thiếu công 
tâm, chúng ta có khả năng vi phạm tất cả các Giới luật khác 
nữa. Chính vì thế, Giới luật thứ năm nhắc nhở chúng ta không 
nên sử dụng các chất gây nghiện để duy trì được bản chất con 
người đích thực. 


Như vậy ngñ giới chính là: 

1. Không sát sanh. 

2. Không ăn cắp (lấy của không cho). 

3. Không phạm tà hạnh trong các dục (ngoại tình). 

4. Không nói lời vọng ngữ, không nói lời tục tu , không 
nói lời vô nghĩa hay sử dụng lời hai lưỡi. 

5. Không sử dụng các chất gây nghiện như nghiện ngập 
các chất ma túy và uống rượu. 


165 


Những Giới luật này hình như có thể rất trực tiếp và rất 
có khuôn khô, chính vì vậy ở đây chúng ta có thể xem xét một 
cách khác như sau: 


1. Cứu mạng sông người khác và các sanh vật. 


2. Tôn trọng của cải của người khác; không được lây của 
không cho. 


3. Kiềm chế tình cảm và những dục vọng thê chất. 


4. Hãy tích cực cống hiến sanh lực và lương thiện thông 
qua lời nói; hãy biến tiêu cực thành tích cực. 


5. Kiêng không sử dụng bất kỳ chất gây nghiện nào. 


Ngũ giới nay mang tính chất phổ quát và chỉ đường cho 
chúng ta phải sống đời đạo đức ra làm sao. Càng tuân giữ các Giới 
luật này chúng ta càng cảm thấy là "con người" tốt hơn. Nếu 
chúng ta không tuân giữ điều gì, chúng ta không còn cảm thấy là 
"con người" đích thực nữa. Bởi lẽ chúng ta không còn cảm thấy 
bất kỳ an bình và hạnh phúc trường dửnữa. Kết cục chúng ta chỉ 
cảm thấy mình giống như loài vật không hơn không kém. Cuối 
cùng, hình như chúng ta chỉ tạo ra phiền toái cho chính mình và 
cho xã hội chúng ta đang sống trong đó. Nếu chúng ta không quan 
tâm dạy dỗ con cái tôn trọng Ngũ Giới này thời không còn hy 
vọng øì xã hội có thể tiến bộ hơn được. Chúng ta sẽ đề vuột mắt 
hy vọng con cái chúng ta sẽ lớn lên thành người trưởng thành có 
trách nhiệm. Việc dạy dỗ con cái chúng ta sống cuộc sống của 
mình theo đúng ngũ giới này sẽ giúp cho tương lai, sức khỏe, an 
bình và hạnh phúc của chúng trở nên sáng đẹp hơn, cũng như đem 
lợi ích cho toàn thê xã hội vậy. 


1ó6 


167 


Chương 26 
Hành thiền trong gia đình 


Hàm miền là cách tốt nhất để luyện tâm biết tập 
trung và trở nên trong sáng. Kiên trì thực hành sẽ tắng cường 
tâm đề không đễ dàng rơi vào tình trạng phân tâm. 


Con cái được dạy dỗ đạo đức kỹ càng, nhưng thiếu hành 
thiền vẫn còn bị mẫn cảm với những xúi giục bởi lẽ chúng 
vẫn còn thiếu những việc phòng thủ bên ngoài do hành thiền 
đem lại. Nên truyền cảm hứng cho con cái chúng ta yêu thích 
hành thiền ở vào tuổi sớm nhất. Khi tâm còn khả năng tập 
trung, chúng sẽ có khả năng đễ dàng hấp thụ được hướng dẫn. 
Nền đạo đức được ghi khắc trong tâm sẽ triển nở và sẽ có thê 
xử lý rõ ràng hơn với những điều không chắc chắn trong cuộc 
sống. 


Tuy nhiên có người cho rằng phải để cho con cái được tự 
do suy nghĩ và tu luyện chúng hành thiền sẽ quá gò bó. Dầu 
vậy trong thực tế bởi lẽ vì muốn con cái chúng ta lớn lên 
thành những người lương thiện, chúng ta không để mặc chúng 
được hy vọng chúng sẽ tự nhiên lớn lên trở thành những 
người tốt. Chúng ta cần phải nêu gương sáng trong khi dạy dỗ 


168 


chúng. Thí dụ như nói những lời lịch thiệp, tỏ ra khiêm nhu và 
kính trọng mọi người trong gia đình. 


Thoạt tiên, con cái chúng ta sẽ không hiểu lý do tại sao 
chúng lại phải kính trọng, nhưng ít nhất chúng cũng biết tỏ ra 
những thái độ tốt. 


Khi chúng lớn tuổi hơn để hiểu, chúng ta nên giải thích 
cho chúng lý do tại sao phải kính trọng cha mẹ, ông bà và 
thầy giáo. Chúng có thể biết đó là điều tốt để làm, nhưng có 
thể vì quá lúng túng để làm được điều đó. Một số người đã 
trưởng thành không bao giờ được dạy cho biết phải kính trọng 
cha mẹ sẽ cảm thấy vô cùng lúng túng bởi vì không quen làm 
điều đó. Nếu không tu luyện kính trọng ngay từ lúc nhỏ, 
chúng ta sẽ lớn lên thành người ích kỷ (chỉ biết nghĩ đến 
mình) và rồi sẽ không còn khả năng nhận ra điều tốt nơi người 
khác nữa. 


Ngày nay, chúng ta có thể nhận ra rằng có quá nhiều 
người hành xử những thái độ rất tiêu cực, luôn tìm kiếm 
những thiếu sót nơi người khác, học sinh với các thầy dạy, bề 
trên với những người thuộc cấp, những người đồng nghiệp với 
nhau. Cảm nhận cộng đoàn và hài hòa bị tổn hại nghiêm 
trọng. Cách duy nhất để xoay chuyên lại tình thế đó là dạy 
cho con cái biết kính trọng và có trách nhiệm và nhận ra điều 
tốt đẹp nơi người khác. 


Nếu muốn con cái chúng ta lớn lên thành người tốt, 
chúng ta cần khởi đầu quy trình huấn luyện đó ngay từ lúc còn 


169 


sớm. Ngay khi chúng bắt đầu học nói, ta chỉ nên dạy cho 
chúng nói những lời “tốt” (chân thực, đễ thương, tỉnh tuyền và 
gương mẫu) chúng nên được học hỏi hành thiền bởi vì như 
vậy khi lớn lên, chúng sẽ có đủ mạnh mẽ để tỏ ra trầm tĩnh, 
thanh thản và bình tĩnh. 


Nên nhớ điều này là: Hành thiền giúp chúng ta nhận ra 
chính mình một cách rõ ràng và thanh tịnh. Khi mở mắt, 
chúng ta nhìn thấy những người khác nhưng không nhìn thấy 
nhiều về chính mình , tức là nội tâm chúng ta. Nếu biết cách 
hành thiền như thế nào, chúng ta sẽ có khả năng an tịnh tâm, 
chúng ta sẽ biết được điều hay lẽ phải. Thay vì mất thì giờ 
công kích người khác, chúng ta sẽ tập trung kiểm điểm chính 
mình và cố găng cải tiến những thiếu sót của chúng ta, kết quả 
là chúng ta sẽ cải tiễn được toàn bộ hiện trạng cuộc sống của 
chúng ta. 


170 


Chương 27 


Giá trị cuộc sông 


M¿. dù chúng ta nhận thấy răng cuộc sống sẽ không 
kéo đài bất tận, có đôi khi chúng ta vẫn đề cho chính mình bị 
lôi cuốn làm những điều gây ra đau khổ. Đôi khi chúng ta lại 
thực hiện những điều khiến cho chúng ta phải hối hận. 


Socrates, một nhà triết học nồi tiếng người Hy Lạp, đã có 
thời nói rằng “Triết học chính là một việc sửa soạn cho cái 
chết”. Nếu quả thật điều này là có thật, thời chúng ta nên tự 
hỏi chính mình, “bằng cách nào chúng ta sống cuộc đời mình 
đến độ viên mãn nhất? Bằng cách nào tôi có thể ý thức hoàn 
toàn mình sống từng giây phút?”. Trong khi sống đời mình, 
chúng ta nên suy nghĩ đến cái chết để có thê sống tốt hơn! 


Ngay cả mặc dù chúng ta có ghét bỏ những khó khăn và 
chỉ tìm kiếm hạnh phúc, chẳng có cách nào chúng ta có thê 
tránh được đau khổ bởi vì cuộc sống chính là sự pha trộn giữa 
đau khổ và hạnh phúc. Quả thật, chúng ta nên sửa soạn chấp 
nhận những đau khổ không thê tránh khỏi với tâm tư kiên trì. 
Con người được sanh ra với những hình thức đau khổ có sẵn, 
bao gồm tuôi già, bệnh tật và chết. 


171 


Hàng ngày những dạng đau khổ này ở nhiều mức độ khác 
nhau đều có nhữ ng ảnh hưởng suy thoái trên cuộc đời chúng 
ta. Thay vì nhận ra và ý thức được những dạng đau khổ này 
chúng ta tự làm mù chính mình với những điều tầm thường và 
vô nghĩa. 


Thí dụ như, chúng ta tự làm khó cho mình khi muốn có, 
chẳng hạn như một người bạn đời và con cái. Chúng ta kỳ 
vọng những điều này sẽ đem lại hạnh phúc cho mình. Tất cả 
chúng ta đều đè nặng lên chính mình với cùng những đau khổ 
có hữu giống nhau. Như vậy một khi đã lập gia đình, thay vì 
được hạnh phúc sung sướng chúng ta lại gánh lấy những gánh 
nặng, đau khổ và những khó khăn do chính những người thân 
yêu của chúng ta tạo ra. Nêu chúng ta đã lập gia đình và đã có 
con cái riêng, không nhất thiết phải mô tả hay giải thích 
những nỗi khổ sẽ đến với chúng ta kèm theo những trách 
nhiệm phải lãnh nhận - những nỗi khổ đó quả là hiễn nhiên! 

Ngay khi còn độc thân, chúng ta đã phải kiếm sống và 
chăm sóc cha mẹ, chúng ta khó có đủ thời giờ để chăm sóc 
đến chính mình. Sau đám cưới, chúng ta phải gánh vác vai trò 
làm chồng trong gia đình và làm cha với con cái chúng ta. 
Mỗi vai trò phải được quan tâm đầy đủ. Như vậy mỗi ngày 
cuộc sống gia đình trở nên gắn bó và trách nhiệm nhiều hơn 
khi con cái chúng ta ngày càng lớn. 


Nếu khéo xử sự kiên nhẫn và sáng suốt, chúng ta có thể 
tìm ra một mức độ hạnh phúc trong hôn nhân. Tuy nhiên, 


172 


chúng ta vẫn không thể nào thoát khỏi đau khổ khi cái chết 
xuất hiện. Phải xa lìa những người chúng ta yêu mến, không 
thể tránh khỏi và làm cho chúng ta buồn sầu vô hạn. Nếu 
muốn sống một cuộc sống hạnh phúc chúng ta phải học chịu 
đựng những người khác và không chất gánh nặng lên vai 
chúng ta với những đau khổ không cần thiết. Một số người 
công kích giáo lý này liệt chúng vào hạng “bi quan yêm thế”. 
Sự thật đó chính là thực tế. Đây là một lời dạy rất thực tế nói 
cho chúng ta biết nhiều tình hình khác nhau trong cuộc sống 
gia đình để có thể sống một cách thoải mái và hạnh phúc. 


173 


Chương 28 


Sửa soạn cuộc hành trinh 


Cón người mà chúng ta thường gọi là Đức Phật có khả 
năng chiến thắng mọi đau khổ. Ngài đã dạy rằng chúng ta có 
thể đương đầu với đau khổ bất ngờ bằng cách tự sửa soạn 
chính mình một cách tỉnh giác để đối phó với tuổi già, bệnh 
tật và cả cái chết nữa. Chúng ta nên suy tư một cách bền bỉ 
những điểm sau đây: 


1.Biết rõ mục đích cuộc sống: Nên biết rằng chúng ta 
không được sanh ra để tiêu khiến. Quả thật, chúng ta được sanh 
ra đề theo đuôi những điều toàn thiện bằng cách vun xới công 
đức (Boonya) đề có thê được giải thoát khỏi đau khổ do chính 
cuộc sống mang lại. Nói cách khác, chúng ta phải theo đuổi 
chân đề tuyệt đối đề chứng giải thoát hoàn toàn, hay Miếr Bàn. 


2.Tự hiện chứng: Thường xuyên suy tư về sự thật này đó 
là đối với chúng ta chết là điều hết sức tự nhiên. Chúng ta 
chưa bao giờ vượt qua sự chết. Chúng ta không biết khi nào sẽ 
chết. Sớm muộn gì chúng ta cũng phải rời bỏ tất cả những 
người chúng ta yêu mến và những của cải đã tích lũy được 
xưa nay. 


174 


Biết rõ điều này, bằng cách nào chúng ta suy nghĩ về sự 
chết? Chúng ta có thê nghĩ đến cái chết như là điều không thể 
tránh khỏi. Chúng ta có thê chờ đợi cái chết đến với chúng ta, 
tuy nhiên nêu không biết vun xới tích lũy phước nghiệp 
(boonya), và không làm bất kỳ điều thiện nào, quả thật là rất 
lãng phí cuộc sống quí giá của nhân loại. Nhưng vì không thể 
tránh khỏi cái chết chúng ta phải tận dụng tối đa sự hiện hữu 
thê chất đề vun trồng tối đa con số thiện nghiệp. 


Tất cả mọi cuộc sống thê lý đều kết thúc bằng sự chết. 
Tuy nhiên, cái chết sẽ chăng bao giờ trở thành mục tiêu cho 
cuộc sống cả. Mục tiêu của cuộc sống chính là vun trồng công 
đức (boonya) và thanh tịnh chính mình khỏi các lậu hoặc để 
có thể chứng đạt hạnh phúc nội tại. Chính vì các lậu hoặc vẫn 
còn tồn tại sau khi thân xác này đã chết, chúng ta không bao 
giờ được ngừng thực hiện thiện nghiệp, ngay cả khi ngày cuối 
cùng của chúng ta đã đến. Đây chính là lời yêu cầu tuyệt vời 
nhất mà bắt kỳ ai có thê ban tặng cho chúng ta. 


Tùy niệm hàng ngày về sự chết và phải tự xa lìa toàn bộ 
những người ta yêu mến và châu báu đã được tích trữ sẽ giúp 
chúng ta tu tập tỉnh giác và tiễn tới trong việc hành thiền. Nếu 
thực hiện việc tùy niệm này chúng ta sẽ sống cuộc đời một 
cách thận trọng và sửa soạn sẵn sàng hơn. Chúng ta hướng tới 
không tìm gắn kết với bất kỳ điều gì ngoài những điều tạo 
sinh khí hay những điều vô tri vô giác, thay vào đó chỉ tập 
trung vào việc thực hiện thiện nghiệp mà thôi. Chúng ta 
không còn sợ hãi bất kỳ điều khó nhọc nào. Chúng ta nhận ra 


175 


răng chêt đang tiên gân hơn, giông như một cái bóng đang 
bám sát chúng ta từ lúc mới sanh và sẵn sàng tấn công vào lúc 
chúng ta gặp yêu đuôi. 


Trong khi nghiền ngẫm sự chết, chúng ta cũng nên suy 
nghĩ đến cách thức làm thế nào có thể vun trồng một số lượng 
công đức (boøonya) lớn nhất có thể. Mục tiêu trong cuộc sống 
chính là sống làm sao cho đạt mục tiêu và có ý nghĩa. Càng 
thực hiện nhiều hành vi có mục tiêu và thiện nghiệp, cuộc 
sống của chúng ta sẽ có ý nghĩa hơn. Để tận dụng được tối đa 
từ cuộc sống này, điều cần thiết là nên thực hiện ba điều quan 
trọng sống còn này: 


1. Tránh thực hiện bất thiện nghiệp: Hãy loại bỏ những 
thói quen xấu và tránh khởi đầu những thói quen xấu mới chỉ 
đem lại cho ta những hậu quả tiêu cực. 


2. Hãy thực hiện tối đa thiện nghiệp: Hãy thử thực hiện 
những thiện nghiệp chúng ta chưa bao giờ thực hiện và gia 
tăng cố gắng tập trung tới những thiện nghiệp chúng ta đã 
thực hiện. 

3. Hãy hành thiền để tỉnh luyện tâm: Giữ cho tâm 
trong sáng, trong khi hít vào thở ra. Nếu chúng ta hít vào mà 
không thở ra, thời cuộc sống của chúng ta sẽ đi đến kết thúc. 
Sự chết không đưa ra bất kỳ lời cảnh báo nảo. 

Nên nhớ rằng! Tâm trong sáng hay mờ tối vào lúc chết sẽ 
định đoạt tương lai chúng ta. 


176 


Tâm trong sáng hay mờ tối là do kết quả từ việc tùy quán 
công đức thiện trong quá khứ sẽ dẫn chúng ta đến cõi hạnh phúc. 
Sức mạnh Nhân quả thiện dựa trên những công đức (booøony4) 
thiện chúng ta đã thực hiện trên cõi đời này một cách hiệu quả sẽ 
dẫn đưa chúng ta đến cõi tương lai hạnh phúc. Ngược lại, tâm 
mờ tối là đo kết quả từ việc quán niệm những nghiệp bắt thiện sẽ 
dẫn ta đến một tương lai bất hạnh. Sức mạnh Nhân quả bắt thiện 
sẽ dẫn ta đến cảm nghiệm đau khổ. 

Thế thì bằng cách nào chúng ta có thể trở thành một 
người tạo ra công đức (boonya)? Có mười đạo hay cơ sở để 
làm được điều đó: 

1. Của bố thí hay tính hào phóng (đanamaya): Đắc thủ 
phước nghiệp (boonya) bằng những vật thí và những nhu thiết 
yêu cho người nhận thí thích hợp. 

2. Đạo Giới (si/amaya): Nằm giữ những đạo giới bằng 
cách kiềm chế lời nói và hành động để chỉ làm những điều 
thiện; không gây bối rối cho người khác. 

3. Tu tập hành thiền (bhavanamaya): Tu tập tâm thông 
qua hành thiên. 


4. Tính khiêm nhu (apacayanamaya): Kính trọng và 
khiêm tốn đối với những người giới đức. 

5. Giúp đỡ người khác (veyyavaccamay4a): Hỗ trợ người 
khác mà không vi phạm giới luật, truyền thống hay đạo đức. 


6. Hồi hướng công đức (boonya) (pattanumodanamaya): 
Chia sẻ những công đức tích lũy được với người khác. 


177 


7. Hân hoan nơi công phước (paffanumodanamaya): 
Hân hoan vui mừng với người khác vì đã tích lũy được nhiều 
công đức (boøonya). 

§. Lắng nghe thuyết pháp (dhammassamaya): Lắng 
nghe Phật Pháp hay lời dạy của Đức Phật đề hình thành được 
quan điểm cho cuộc sống. 

9. Thí pháp thoại (dhammadesanamaya): Thuyết Pháp 
hay chứng tỏ chân đế. 

10. Tạo thành quan điểm thiện (đ/hujukamna): Tăng 
cường quan điêm của chúng ta hay tạo thành chánh kiến. 

Mười hành vi này có thể được phân loại đơn giản thành 
ba nhóm ô dù lớn hơn: 

1. Bố thí hay tính hào hiệp (đan). 

2. Giới đức (si14). 

3. Tu tập hành thiền (bhavana). 

Người nào rõ biết mục tiêu cuộc sống, thường xuyên tùy 
niệm sự chết và tỉnh tấn tu tập thiện nghiệp sẽ chứng chánh 
kiến về cõi đời này. Vị đó sẽ chứng Tâm bất động trước 
những đau khổ trần tục này. 


178 


Chương 29 
Tâm Pháp 


'T lácta0h32:choXfei1fi0t giã cõi đời này, chúng ta 
chỉ muốn những điều tuyệt hảo, không những cho con cái và 
cho cha mẹ chúng ta, mà cũng còn muốn giúp tha nhân trở 
nên hoàn hảo bao thứ có thể. Chúng ta làm điều này bằng 
cách nào? Trước hết chúng ta tin rằng, với tư cách làm con 
người, chúng ta có những cái riêng tư đặc thù hoàn toàn khác 
so với các sanh vật khác. Thứ hai chúng ta phải biết rằng 
những khác biệt đặc thù đó chính là: 

1. Tâm của chúng ta có thể chứng đạt pháp thù thắng hơn 
so với bình thường. 

2. Chúng ta có thể loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực. 

3. Chúng ta có thê chứng được pháp thanh tịnh thù thắng. 
Nếu chúng ta biết nghiêm túc tùy niệm điều thiện luôn lôi kéo 
chúng ta, chúng ta sẽ trở thành những cá nhân hạnh phúc hơn, 
giống như những nam châm cực mạnh hút những cá nhân có 
cùng khuynh hướng với ta. 

Điều cần thiết là chúng ta tu sửa bản thân bằng cách loại 
bỏ một số hành vi bao gồm tham dục, sân hận và vô minh. 


179 


Bằng cách loại bỏ tham dục. Chúng ta kết thúc cái vòng 
lân quân ích kỷ và chấp thủ. Chúng ta kết thúc những suy tư 
thèm khát muốn của cải của tha nhân. Chúng ta kết thúc suy 
tư lấy của không cho và chúng ta làm điều này bằng cách tìm 
kiếm tích cực những phương thức bố thí và trở nên hào hiệp 
hơn. Vào buổi sáng hãy thức dậy với suy tư như sau: “Hôm 
nay phải là một ngày trọng đại đề giúp đỡ tha nhân. Xin cám 
ơn vì đã cho tôi có dịp thực hiện đôi điều tuyệt vời cho người 
khác!”. Xin hãy dạy cho con cái chúng ta cũng làm như vậy, 
bởi lẽ chỉ thông qua bồ thí chúng ta mới tạo ra được điều tuyệt 
hảo nhất. 


Bằng cách loại bỏ sân hận. Chúng ta kết thúc vòng luẫn 
quân xung đột do thù nghịch thiếu chín chắn tạo ra. Khi chúng 
ta lao vào cuộc sống thường ngày, chỉ suy nghĩ đến chính 
mình và điều thiện đem đến cho chúng ta và chúng ta gặp phải 
những điều vô tâm của tha nhânvà thế rồi chúng ta đùng đùng 
nồi giận. Sân hận này tự động khởi lên và chúng ta kiếm cách 
trả thù những người chúng ta cho là nguyên nhân gây hại cho 
ta. Thái độ này dẫn đến sân hận bắt tận. Tuy nhiên khi chúng 
ta thư giãn và tập trung vào việc kiềm chế những mối xúc 
cảm, sau khi đã được dạy cho biết thực hiện bố thí và nắm giữ 
Giới luật, chúng ta hiểu rõ rằng việc kiềm chế không tìm cách 
trả đũa sẽ tạo cho chúng ta một con người tốt hơn!”. 


Bằng cách loại bỏ vô minh. Khi chúng ta kết thúc vòng 
luận quần dính líu liên tục đến những nghiện ngập sắc dục. 


180 


Chúng ta loại bỏ vô minh thông qua chánh niệm. Chánh niệm 
chính là tỉnh giác trước những gì chúng ta đang làm ngay lúc 
này và có khả năng phân biệt hay phán đoán về điều hay lẽ 
phải, điều tốt điều xấu, điều thích hợp và không thích hợp. 
Chánh niệm còn bảo vệ chúng ta thoát khỏi tính bất cần. Cách 
tốt nhất đề tu tập Chánh niệm chính là thông qua hành thiên. 


Nên nhớ điều này: hành thiền chính là phương pháp 
loại bỏ tà kiến. Bằng cách luyện tâm đến mức độ bất động 
cho đến khi trở nên trong sáng và tỏa sáng rực rỡ, hành 
thiền còn có thể biến ta trở nên kiên định trong chánh 
trực và chánh kiến. 


Hành thiền có thể trở thành“hành vi” tối quan trọng bậc 
nhất chúng ta cần phải tu luyện và dạy dỗ cho con cái chúng 
ta. Khi hành thiên, chúng ta học được tính thận trọng (cần 
thận) có nghĩa là chúng ta học được cách phải làm sao chứng 
được tính cần thận giúp dẫn đến giới đức. Khi chúng ta khinh 
suất, những cơ may dẫn đến những thân ngữ và ý hành sai trái 
là rất cao. Nếu cần thận, chúng ta sẽ có thể tự tập luyện luôn 
lúc nào cũng biết tỉnh giác. 

Trong khi tự tu tập chính mình trở thành chánh niệm, 
chúng ta liên tục đắm chìm trong công đức (boonya), đó chính 
là cách tự tạo, tinh tấn thanh tịnh và hoàn hảo! 


Sau khi đã học hỏi cân thận điều này thông qua cảm 
nghiệm cá nhân, chúng ta sẽ đồng tâm nhất trí với nhau rằng: 


181 


Tự đắm chìm cuộc sống chúng ta trong công đức (boonya) đó 
chính là cách hạnh phúc nhất và đáng tin cậy nhất chúng ta có 
thê dựa vào. 


182 


Phân Sáu 


KỸ THUẬT VÀ 
PHƯƠNG PHÁP 
HÀNH THIÊN 


183 


184 


Chương 30 
Kỹ xảo hành thiền phố quát 


để chứng thư giãn và hoan hỷ 


H„n thiền không khó. Hãy nhắm mắt lại và biến tâm 
trở nên thanh thản. Hãy tưởng tượng bạn đang nằm trên đám 
có xanh tươi và hướng mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Bạn cảm 
thấy thoải mái và thư giãn. Xin hãy nhắm mắt lại và tập trung 
chú ý vào giữa vùng bụng. Nhưng thay vì nhìn lên trời, bạn 
đang nhìn chằm chằm vào một vì sao trên thân mình bạn. 


Bạn có thể hình dung ra một trái táo, trái cam hay một 
trái nho trên thân mình. Bạn có thể tưởng tượng ra bất kỳ một 
đối tượng trung tính nào một cách đễ dàng và nhẹ nhàng. Hãy 
thử xem sao. Hãy nhập thiền giống như bạn đang nghỉ ngơi. 
Bạn đã làm việc cực nhọc suốt cả ngày và đây là lúc bạn hãy 
nghỉ ngơi và thưởng công cho chính mình. Chỉ cần trầm tư 
mặc tưởng và hãy thư giãn. Trong vài giây phút tập trung chú 
ý, bạn sẽ thấy điều gì đó kỳ diệu sẽ xuất hiện. Hãy phát hiện 
cho ra bản ngã trong trắng đó trong nội tâm bạn. Hãy nhập 
thiền với tắm lòng rộng mở. 

Khi hành thiền, bạn nên cảm nhận thoải mái. Hãy xua 
đuổi khỏi tâm trí bạn những cảm xúc tiêu cực. Trong cuộc 


185 


sống hàng ngày, để hoàn thành công việc, bạn cần phải theo 
đuổi công việc đó cùng với toàn bộ nghị lực của bạn. Có lẽ 
bạn sẽ phải trải qua áp lực; bạn cần phải suy nghĩ, phân tích, 
phê phán và theo đuổi một số qui trình nào đó. Trong hành 
thiền bạn không cần thiết phải làm như vậy. Hãy cảm thấy 
thoải mái. Nếu bạn làm đúng như vậy thân và tâm của bạn sẽ 
được thưởng công. 


Vào đúng lúc, thân bạn sẽ trở nên thoải mái, lan tỏa khắp 
và biến mất trong bầu khí quyên. Đây chính là một cảm 
nghiệm thật bổ ích giúp động viên bạn theo đuổi hành thiền 
ngày càng gia tăng. Các bạn sẽ ước muốn hành thiền và cảm 
thấy thời gian qua đi quá mau. Thông qua kỹ thuật đơn giản 
này các bạn sẽ chứng hạnh phúc nội tâm. Các bạn có thể nghĩ 
không hề đơn giản đến như vậy, nhưng tất cả những gì bạn 
cần làm chính là nhập thiền và thư giãn. Nếu các bạn thử biến 
điều đó thành phức tạp và khó khăn, các bạn sẽ thấy chính 
mình căng thắng và nản lòng. Hãy nắm lấy kỹ thuật thư giãn 
đơn giản này, đây là điều mọi tín hữu thuộc mọi tôn giáo mọi 
niềm tin đều có thê sử dụng, bất chấp quốc tịch hay nòi giống 
nào cũng có thể chứng được hạnh phúc nội tại. 


Một khi bạn tự chứng niềm hạnh phúc và hoan hỷ nội 
tâm đích thực thông qua hành thiền, bạn sẽ cảm thấy tràn 
ngập niềm vui mà bạn không thể nào tìm được đủ lời để mô tả 
hết. Chẳng ai có thể làm điều này thế cho bạn được, bạn phải 
tự chứng lấy cho mình để có thê hiểu được bạn cảm nhận như 
thế nào. Thí dụ như, khi bạn ăn ớt người khác có thể hỏi bạn 


186 


hương vị ớt ra làm sao, nhưng bạn không thê chỉ nói cho họ 
“cay lắm”. Họ không hiểu được cay là như thế nào cho đến 
khi chính họ ăn thử. Như vậy, bạn cũng chẳng có thể mô tả 
hạnh phúc nội tại là như thế nào cho người khác hiểu và người 
khác cũng không thể đạt được hạnh phúc đó thay cho bạn. 
Đây chính là chân đế dành cho cuộc sống. Phải do chính bạn 
thực hiện cho mình mới được. 


Vị trí hành thiền có thể ở ngay trong nhà, tại trung tâm 
hành thiền hay bất kỳ chỗ nào yên tĩnh và tĩnh lặng: một cánh 
cổng có vòm, công viên, hồ nước. Nơi hành thiền phải thoáng 
mát và có nhiệt độ thích hợp, không quá nóng cũng không quá 
lạnh khiến cho bạn cảm thấy không thoải mái. 


Cuối cùng, về tư thế hành thiền, bạn nên ngồi xếp bằng, 
căng phải xếp trên căng trái. Bạn có thể sử dụng thảm thiền 
hay gối thiền để làm cho tư thế thiền thoải mái hơn và giúp 
bạn có thể ngồi thiền trong một thời gian dài. Nếu không thể 
ngồi xếp bằng bạn có thê ngồi trên ghế hay sofa hay bất kỳ 
nơi đâu bạn thấy thoải mái và có thể ngồi lâu. Nhưng bạn 
không nên cảm thấy quá thư giãn hay thoải mái bởi lẽ bạn có 
thể cảm thấy buồn ngủ. 


187 


Chương 3] 
Kỹ xảo hành thiền cơ bản 


Đề chứng tâm an tịnh 


(#1) Khởi động băng cách chỉnh lại tư thế ngôi thiền. Nếu 
bạn ngồi trên sàn nhà, hãy ngồi xếp bằng, chân phải gác lên 
chân trái, bàn tay phải đặt lên bàn tay trái, đặt hai lòng bàn tay 
lên nhau sao cho ngón trỏ phải nhẹ nhàng đụng ngón cái trái . 
Đặt cả hai cánh tay thoải mái trên đùi, đầu và lưng giữ thắng 
đứng. Nếu không cảm thấy thoải mái với tư thế này, bạn có thể 
ngồi trên ghế hay trên trường ký (sofa) tùy ý. Hãy chỉnh lại tư 
thế cho đến khi bạn cảm thấy hoàn toàn thoải mái để máu có 
thể lưu thông thoải mái và giữ cho hơi thở rất tự nhiên. 


Nhẹ nhàng nhắm mắt lại như thể bạn sắp SỬa TƠI Vào giác 
ngủ. Không nên nhắm chặt mí mắt và không nên nhắm chặt 
mắt lại. Hãy nhắm mắt nhẹ nhàng. Đừng nhắm mắt chặt quá. 
Hãy ngồi thiền với nụ cười tươi trên gương mặt. 


Tiếp theo, hãy thở cho sâu. Hít vào và thở ra một vài lần. 
Hãy hít vào thật sâu cho đến khi bạn cảm thấy không khí đầy 
phổi và chạm tới phần giữa hoành cách mô. Hãy tưởng tượng 
từng mỗi tế bào trong cơ thể đều chứa đầy cảm giác sung 
sướng và hoan hỷ. Rồi từ từ thở ra qua hai lỗ mũi. Tống ra 


188 


ngoài hết mọi lo lắng căng thăng áp lực và những cảm giác tiêu 
cực. Hãy đợi một lúc để tống khứ toàn bộ những trách nhiệm 
liên quan đến công việc, đến những người mình yêu mến, gia 
đình, công việc học hành và toàn bộ những gì còn lại. 


(#2) Hãy loại thải ra ngoài tất cả. Hãy đề cho tâm bạn được 
hoan hỷ, thoải mái và thoát khỏi mọi lo lắng. Thế rồi hãy thở 
bình thường trở lại. Hãy thư giãn mọi cơ bắp trong thân thể 
bạn. Bắt đầu thư giãn từ trên đầu trở xuống cho tới trán. Thư 
giãn các cơ bắp trên mặt, mi mắt, cỗ và những cơ bắp vai, cánh 
tay và xuống cho tới đầu ngón tay. Thư giãn các cơ lưng, ngực, 
căng chân và toàn bộ xuống cho tới ngón chân. Hãy để cho 
toàn phần cơ thê bạn được thoải mái đừng để cho bất kỳ phần 
thân thể nào phải co rút căng thăng hay trở nên căng thẳng. 


Tiếp tục thư giãn cho đến khi bạn cảm thấy từng phần cơ 
thê bạn, từng tế bào trong cơ thể bạn được hoàn toàn thư giãn. 
Hiện thời bạn rơi vào tình huống hoàn toàn thư giãn, từ đó 
bạn cảm thấy trống rỗng, trong suốt và nhẹ nhàng. Đến đây 
hãy làm cho tâm được hoan hỷ, vui mừng tỉnh tuyền và trong 
sáng. Hãy giải thoát và cho đi. Hãy biến tâm của bạn trở nên 
trống rồng thực sự. 

Hãy biến tâm bạn trở nên trong sáng, thanh tịnh và thoát 
khỏi mọi suy tư. Hãy hình dung bạn đang ngồi thiền một mình 
trong một không gian rộng lớn ngoài trời. Một không gian tràn 
đầy tự do và thanh bình giống như bạn chưa từng có bất kỳ 


189 


quyến luyến nào trong cuộc sống, chưa từng gặp phải bất kỳ 
khó khăn nào và chưa từng biết đến bất kỳ ai trong quá khứ. 


Sau đó hãy tưởng tượ ng thân xác bạn chăng còn bộ phận 
cơ quan nào, giả định rằng thân xác đó giống như một hình 
ống, một lỗ chân không một quả khí cầu được bơm đầy 
khí,một viên ngọc quí hình trụ đang tỏa sáng chói chang. Cứ 
coi đó là một khoảng không ngoài trời trống rỗng và rỗng 
tuếch bên trong. Bạn có thể cảm thấy thân xác của bạn trở 
thành ngày càng nhẹ hơn, giống như thể thân xác đó không 
còn trọng lượng biến tan dần dần và trở thành đồng nhất với 
thiên nhiên. 

Bạn hãy cứ thưởng thức cảm giác an lạc này. 


(#3) Đến đây xin mời bạn hãy hướng tâm vào trung điểm 
trên thân của bạn, điểm này nằm giữa hoành cách mô, rộng 
khoảng hai ngón tay phía trên lỗ rốn. Đối với những người 
mới luyện tập thiền, xin đừng quá lo lắng về trung điểm chính 
xác giữa thân làm gì. Đơn giản hãy nhớ rằng, nhẹ nhàng và từ 
tốn tập trung vào điểm nằm giữa hoành cách mô . Cách thức 
bạn tập trung tâm vào giữa thân mình có thê so sánh với chiếc 
lông chim đang lơ lửng từ trên cao rơi xuống mặt nước êm 
đềm nhẹ nhàng và địu dàng. 

Hãy tưởng tượng chiếc lông chim chạm nhẹ nhàng trên 
mặt nước. Hãy tập trung tâm trí vào trung tâm thân mình với 
cảm thọ nhẹ nhàng này. Hãy duy trì cảm thọ thư giãn liên tục nơi 
thân và tâm của bạn, hãy giữ cho tâm tập trung vào trung điểm 


190 


giữa thân (vào giữa hoành cách mô). Sau khi bạn đã phát hiện ra 
khởi điểm tập trung trí tuệ, hãy nhẹ nhàng tưởng tượng ra một 
đối tượng trung tính làm sao để cho trí tuệ nhận được đối tượng 
nào đó để tập trung vào và không đi lang thang tứ tung. Bạn có 
thể tưởng tượng đến mặt trời tỏa sáng, có bất kỳ kích cỡ nào tùy 
bạn, như mặt trời giữa ngọ nhưng lại trong sáng và dịu dàng như 
ánh trăng rằm. Có thể chọn bất kỳ chủ đề thiền nào bạn thích 
miễn là chủ đề đó mang đến cho bạn cảm nhận an tịnh, trong 
sáng và toại nguyện. Một số người hình dung ngọn đèn cầy đang 
cháy, quả cầu pha lê hay mặt trăng, v.v... 


Đề hình dung được một vật đang nằm ở trung điểm cơ 
thể, bạn cần phải thông thạo phương pháp. Hãy chậm rãi thoải 
mái hình dung ra vật đó. Đừng quá căng thắng. Đơn giản thôi. 
Coi như bạn đang hình dung ra trái banh, xe hơi, căn nhà hay 
bất kỳ vật gì quen thuộc. Đừng ép tâm phải liên tưởng đến 
một vật tới mức khiến cho tâm quá căng thắng. Đừng cố găng 
quá mức hay nhìn chằm chằm vào vật đó. Vì làm như vậy sẽ 
gây cản trở cho những cảm thọ dễ chịu xuất hiện. Hãy hình 
dung đối tượng một cách êm ái và tiếp tục thư giãn. Cho dù 
đối tượng đó có rõ ràng hay không, không thành vấn đề. Hãy 
hài lòngvới bất kỳ trạng thái đối tượng đó có được. Luôn giữ 
cho trí tuệ của bạn an tịnh, hãy dừng lại và bất động. Hãy liên 
tục suy tưởng đến đối tượng tâm linh đó. Đừng để cho tâm trí 
bạn phải đi lang thang. Nếu bạn có nghĩ đến điều gì khác, bạn 
có thể vẫn duy trì được tâm an tịnh và thiền định bằng cách 
đọc lên một câu ngắn gọn và êm dịu. 


191 


Hãy nhẹ nhàng thầm tụng trong lòng cụm từ đ ó, giống 
như những âm thanh êm dịu xuất hiện từtâm điểm đối tượng 
tâm linh nằm giữa vùng hoành cách mô _.. Hãy tụng liên tục 
cụm từ bạn đã chọn, trong khoảng thời gian đó tùy niệm đối 
tượng tâm linh sảng chói , đang nhẹ nhàng và thoải mái trôi 
nôi giữa điểm trung tâm trên thân của bạn. Hãy tập trung trí 
tuệ sao cho yên tịnh nhắm vào điểm sáng trung tâm đối tượng 
tâm linh tỏa sáng đó . Hãy bám chặt lấy đối tượng và _ lặp lại 
câu thần chú vừa chọn nơi trung tâm điềm thân của bạn liên 
tục êm dịu và thoải mái cho đến khi tâm của bạn đạt đến tĩnh 
lặng hoàn toàn. 


(#4) Một khi tâm của bạn đã chứng tĩnh lặng hoàn toàn _, 
tự động bạn sẽ rời bỏ những lời đó , giống như không còn nhớ 
tụng thầm trong lòng nữa (nếu đơn giản bạn không muốn tụng 
thầm những lời đó nữa „ thời điều đó không có gì hệ trọng). 
Rất có thê bạn chỉ muốn tĩnh lặng mà lòng trí không phải lang 
thang đó đây hoặc suy tư đến bất kỳ điều gì khác . Bạn chỉ nên 
để duy nhất mộ thình đối tượng tâm linh xuất hiện rõ ràng 
ngay trung điểm thân xác của bạn. Nếu cảm thấy như vậy thời 
bạn không cần phải quay trở lại với việc tụng lại “cụm từ” bạn 
đã chọn trước đó nữa. 


Nếu bạn nhận thấy hay cảm nhậ n được bất kỳ cảm 
nghiệm nào ngay tâm điểm trên thân bạn khác với đối tượng 
tâm linh bạn đã bắt đầu hình dung ngay từ lúc đầu _, hãy bình 
tĩnh chớ có nóng lòng làm gì . Hãy giữ thái độ trung lập . Hãy 
quan sát những cảm nghiệm xảy ra đó với tâm bình thân và 


192 


hãy nhớ luôn luôn giữ tâm thanh thản . Hãy giữ thái độ trung 
lập. Làm sao cho tâm của bạn hoàn toàn tập trung vào tịnh 
tĩnh, thanh tịnh và cảm thấy không có gì xảy ra. Giai đoạn này 
vô cùng quan trọng thế nên chớ có quá sao lãng. Hãy tập 
trung tác ý bởi lẽ tất cả những cảm nhận mới xuất hiện trong 
nội tâm bạn sẽ tăng thịnh thêm nữa đến mức độ bạn không hề 
kỳ vọng. Vai trò của bạn vào lúcn ày là đóng vai trò người 
quan sát, chớ không phải vai trò của n gười lãnh đạo. Chỉ cần 
tiếp tục quan sát và hãy thư giãn tối đa. Chớ có suy nghĩ nhiều 
làm gì. Hãy chỉ làm có thế thôi , chỉ có thế thôi, và như vậy là 
đủ rồi. 

Nếu bạn thực thi điều này một cách chính xác, việc hành 
thiền sẽ rất đễ dàng và thoải mái . Tâm bạn sẽ chứng tịnh tĩnh, 
dễ uốn nắn và không cần phải cố công gắng sức . Xin đừng cỗ 
công phân tích và bình phâm về những cảm nghiệm đang diễn 
ra. Làm như vậy bạn sẽ làm mất an tịnh và những cảm nghiệm 
ngọt ngào có thể biến mất . Chính vì vậy hãy chỉ cần tuân thủ 
những lời chỉ dẫn này . Dần dân tâm của bạn sẽ được tinh 
luyện và ho àn toàn tập trung vào trung điểm trên cơ thể bạn 
Tâm sẽ trở nên sâu sắc hơn, thâm nhập vảo tính rõ ràng thanh 
tịnh sáng chói ,vào hạnh phúc đích thực và kiến tri nội tâm 
đích thực. Đây chính là tuệ tri nội tâm . Sau cùng bạn sẽ nhận 
ra được chân đề phô quát nằm trong thâm tâm bạn và nơi mọi 
người khác trên cõi đời này . Chính vì vậy bạn hãy từng bước 
mà thưởng thức hành thiên. 


193 


Hành thiền sẽ khiến cho tâm của bạn quay trở lại hiện 
trạng thanh tịnh nguyên thủy . Đem lại cho những người khác 
có khả năng kết hợp lại với nhau đêch ứng đạthạnh phúc 
trong chính cuộc sống hàng ngày của họ. Chính vì lẽ đó cuộc 
sống họ đang theo đuôi sẽ đ em lại lợi đường cho chínhb ản 
thân họ và cho cả những người khác nữa. 


194 


Chương 32 


Rải tầm từ 


(#5) Chia sẻ tình thương mến thương là điều chúng ta có 
thê thực hiện hàng ngày, ngay cả trước và sau buổi hành 
thiền. Một khoảng thời gian ngắn trước lúc hành thiền giúp 
làm dịu và trải rộng tâm trí chúng ta ra. Chia sẻ tình thương 
mến thương như vậy sẽ giúp cải thiện cảm nghiệm hành thiền 
của chúng ta. Chia sẻ tình thương mến thương sau khi hành 
thiền trước tiên giúp trải rộng tâm thanh tịnh hành thiền xuyên 
suốt bản thân chúng ta. Rồi sau đó đến những người khác nữa. 


Những lợi dưỡng do chia sẻ tình thương mến thương hàng 
ngày bao gồm việc bộc lộ cảm nghiệm hạnh phúc vào lúc chúng 
ta thức dậy và cả khi đi ngủ. Nếu chúng ta có giấc mơ nào, thời 
phải là những giấc mơ ngọt ngào và có ý nghĩa. Chúng ta sẽ loại 
trừ chính mình khỏi sân hận và sẽ trở thành người có suy tư tích 
cực. Điều quan trọng hơn hết đó là việc chia sẻ này sẽ giúp 
chúng ta rất nhiều đề cải thiện việc hành thiền. 


Chúng ta có thê chia sẻ tình thương mến thương bằng 
những cách sau đây: 


Trước khi kết thúc buổi hành thiền, khi mà trí tuệ của 
chúng ta còn đang trong tình trạng tịnh tĩnh cao độ và do đó 


195 


tâm chúng ta được tràn đầy hạnh phúc. Chúng ta có thê thực 
sự chia sẻ tình thương mến thương, chia sẻ lời chúc mừng tốt 
đẹp và bình an cho hết thảy mọi người trên cõi trần gian này. 
Bắt đầu bằng cách tập trung trí tuệ đã được định tĩnh vào điểm 
trung tâm trên thân chúng ta ở đó ta cảm thấy tình yêu đích 
thực và ước nguyện tốt đẹp cho hết thảy mọi người tụ lại 
những cảm thọ vào vùng sáng. Không cần phải cố gắng, hãy 
tưởng tượng vùng tình thương mến và những ước nguyện tốt 
này đang trải rộng khắp nơi xuất phát từ tâm điểm thân thể 
bạn lan tỏa ra cho mọi chúng sanh. Hãy cầu chúc cho hết mọi 
người thoát khỏi đau khổ và đạt đến hạnh phúc tột đỉnh. 


Hãy cảm nhận việc lan tỏa vùng sáng chói này xung quanh 
chúng ta, trải rộng đến hết thảy mọi người khắp xung quanh 
chúng ta cho dù họ ở xa hay gần gũi chúng ta. Hãy tiếp tục lan 
tỏa tâm chúng ta ra bên ngoài căn phòng của chúng ta, rồi đến 
tòa nhà chúng ta đang cư trú, rồi đến thị trấn, đến khắp quốc 
độ, khắp các châu lục và toàn hành tinh. Hãy tràn ngập tình 
thương vô biên và tình thương mến đến tất cả mọi người có 
mặt trên cõi đời này, bất luận quốc tịch, tôn giáo và sắc tộc nào. 


Hãy để cho tâm trí chúng ta liên kết với hết thảy tâm trí 
khác. Nguyện chúc cho họ được hạnh phúc, cầu chúc cho mọi 
quốc gia được thịnh vượng và cầu mong sao cho toàn thế giới 
được tràn đầy với những thiện nhân mà thôi biết đem lại hạnh 
phúc đích thực cho nhân loại. Nguyện cho thanh tịnh trong 
tâm hồn an tịnh từ trung tâm thân xác chúng ta lan tỏa đến 
nhiều thiện nhântrên khắp cõi đời này còn đang phải chịu 


196 


đựng đau khổ là kết quả từ chiến tranh và xung đột đem lại. 
Nguyện cho hết mọi người biết dừng lại việc tận dụng lẫn 
nhau nhân danh tham dục sân hận và vô minh. 


Thanh tịnh trong tâm hồn trong suốt buổi hành thiền đã 
âm thầm lan tỏa khắp trên cõi đời này. Thanh tịnh này giúp 
xua tan sạch những lậu hoặc và bóng tối ra khỏi tâm trí chúng 
ta và tâm trí nhiều người khác nữa, tây sạch những thứ đó để 
ta có thê sống với chánh kiến và bước theo chánh hướng. Là 
đường hướng tới hạnh phúc, hòa bình và giới đức. Cuối cùng 
là chúng ta có thể biến đổi trái đất này và đem lại hòa bình 
đích thực nhờ có sức mạnh vô bờ bến do hành thiền đem lại. 


Tóm tắt những bước hành thiên: 


1. Chọn một “vị trí thích hợp” đề hành thiền trên sàn nhà, 
trên ghế hay trên trường kỷ. 


2. Thư giãn cả thân xác lẫn tinh thần. 


3. Kiên định dịu dàng “tỉnh giác nội tâm” và tập trung 
vào một điểm thoải mái ở ngay vùng trung tâm của thân; có 
thể sử dụng đối tượng tâm linh ngay trung tâm điểm. 


4. An tịnh và thanh thản (xả) tâm hoàn toàn ngay trung 
tâm điểm. Việc quan sát từ lúc này trở đi cùng với trung tính 
và tách rời khỏi bất kỳ điều gì có thể khởi lên hay xuất hiện; 
Nếu có tư duy khởi lên, hãy phối hợp đối tượng đó với một 


s6 


cụm từ (tức là“rõ ràng và trong sáng”). 


197 


5. Trước khi thức dậy hãy rải tâm từ cho hết mọi loài 
chúng sanh. 


6. Hãy đọc lên một quyết tâm đọn sẵn hay một lời kinh 
nào đó. 

Những việc cần sửa soạn và chọn trước khi bắt đầu buổi 
hành thiền: 


1. Hãy sửa soạn ngồi thiền với đầy đủ đồ dùng thiền cần 
thiết. 

2. Lưu ý hãy giải thoát tâm khỏi kỳ vọng , lo lắng, suy tư, 
căng thăng và kích thích nào. 


` 
Ä 


3. Trước khi ngôi thiền , hãy chọn một “chủ đề thiền” để 
bắt đầu hành thiề n với chủ đề đó (tức là:mặt trời, mặt trăng, 
ngôi sao, v.v...), với mục đích biến tâm trở nên tịnh tĩnh , 
thanh tịnh, và được toại nguyện để cho khi bước vào hành 
thiền ta sẽ tránh được những cảm thọ bất mãn , mâu thuẫn hay 
khó chịu đối với chủ đề thiên. 

4. Những từ được lựa, hay “awra”(thần trú) (tức là “rõ 
ràng và trong sáng, rõ ràng và trong sáng, rõ ràng và trong 
sáng”) sẽ giúp cho tâm trở nên ôn định và không đi lang thang 
đây đó. 

5. Lời nguyện quyết tâm dùng đề tụng đọc sau khi kết 
thúc hành thiền (tức là để đề tặng, cũng rất hữu ích trong 


198 


nhiều khía cạnh trong cuộc sống ,bản thiết kế xanh/ kế hoạch 
cho tương lai, v.v... ). 


199 


Chương 33 
Mười bài tập dành cho 


học viên hành thiên 


Đ¿ cải tiến cảm nghiệm hành thiền, chúng ta luôn phải 
quan sát xem hàng ngày chúng ta đã hành thiền tốt đến mức 
độ nào. Chúng ta nên tìm hiểu xem nguyên nhân cả những 
kinh nghiệm hành thiền tốt và xấu mỗi ngày. Thí dụ như, một 
vài ngày bạn có thể tịnh tâm rất tốt bởi vì bạn đãnghỉ ngơi 
đúng mức đêm hôm trước, hay bạn cảm thấy được khỏe 
khoắn trở lại do một phiên thực tập ngắn. Vào những ngày 
khác, bạn cảm thấy căng thắng và có được cảm nghiệm hành 
thiền không được tốt do căng thắng từ công việc. 


Chúng ta nên quan sát hàng ngày những hoạt động ảnh 
hưởng ra sao đến những kinh nghiệm hành thiền của chúng ta. 
Như vậy chúng ta có thể nghiên cứu và sửa chữa những 
nguyên nhân khiến cho cuộc hành thiền trở nên nghèo nàn và 
quyết tâm chỉ tham gia vào những hoạt động đem lại cho việc 
hành thiền kết quả tốt đẹp. 


Ở đây tôi ghi lại một vài hướng dẫn có thể được theo dõi 
cùng với những hoạt động thường ngày của bạn từ lúc bạn 
thức dậy cho đến khi lên giường đi ngủ. Một khi được theo 


200 


dõi, những hướng dẫn này sẽ tạo tỉnh táo và cảm giác thoải 
mái trong suốt cả ngày. Thêm vào đó, khi đến giờ hành thiền 
tâm trí chúng ta sẽ sẵn sàng đạt đến điểm dừng. 


Mười bài tập ở nhà: 
1. Vào lúc tỉnh giấc bạn hãy nối kết tác ý của bạn với 
trung tâm thân xác. 


2. Trước khi thức dậy, hãy dành một phút để hồi tâm suy 
nghĩ rằng bạn may mắn vẫn còn sống và nhắc nhở chính mình 
rằng chắc chắn bạn sẽ chết một ngày nào đó trong tương lai 
chưa biết. Hãy rải tâm từ và tình thương mến thương cho mọi 
chúng sanh trên khắp thế giới. 


3. Suốt cả ngày hãy tạo ra cảm thọ bạn đang hợp nhất với 
đối tượng tâm thiền ngay tâm điểm cơ thê của bạn. 

4. Hãy dành một phút mỗi giờ để an tịnh tâm và suy nghĩ 
đến đối tượng tâm linh đó ngay tâm điểm của thê xác bạn. 

5. Hãy tùy niệm đối tượng tâm linh đó ngay tâm điểm 
thân xác trong khi điều khiển các hoạt động khác suốt cả 
ngày. Dầu có phải đang đánh răng rửa mặt, đang đứng đâu đó, 
đang tắm, lái xe, luyện tập, v.v... 


6. Hãy nở một nụ cười và nói năng một cách dễ thương 


201 


7. Cô găng nhìn thây các giới đức nơi chính bạn và nơi 
người khác. Chúc mừng người khác vê giới đức của họ và 
cũng tạo điêu kiện cho họ chúc mừng giới đức của bạn nữa. 


8. Ghi chép những cảm nghiệm hành thiền trong số nhật ký. 


9. Trước khi đi ngủ tùy niệm những việc tốt bạn đã làm 
trong ngày. 


10. Tập trung trí tuệ của bạn trước khi ngủ thiếp đi. 


Các bạn hãy cố gắng lúc nào cũng tưởng tượng một đối 
tượng thiền ngay trung tâm con người của bạn. Hãy kiên trì 
thực hiện điều đó cho dù không kèm theo kỳ vọng gì to tát; 
cho dù đối tượng thiền đó có xuất hiện rõ ràng hay không nơi 
tâm trí bạn cũng chăng sao. Mục tiêu là làm cho trí tuệ quen 
dần với việc ở lại trung tâm trí tuệ. Như vậy khi nhăm mắt lại 
và bắt đầu hành thiền bạn có thể dễ dàng xác định được vị trí 
trung tâm cho tâm trí bạn. Nếu bạn có thể làm điều này suốt 
cả ngày, tâm trí của bạn sẽ đạt đến an tịnh dễ dàng, êm ái và 
địu dàng. 


202 


Phân Bảy 
PHỤ LỤC 


203 


204 


Bản chú thích thuật ngữ 


Anaffafa: Vô ngã; không có gì tồn tại trên cõi đời này 
hoàn toàn giống nhau. 


“Chẳng có gì tồn tại ở bên ngoài, ngay cả thân xác mà 
chúng ta phải cố công kiềm chế. Như vậy chúng ta chăng sở 
hữu được điều gì rõ ràng cả. Ngay cả thân xác chúng ta cũng 
chăng thuộc quyền sở hữu của ta. Thí dụ như, nếu chúng ta 
thực sự muốn phân tích thân xác này, ta chăng thấy gì ngoài 
một chút máu, thịt và xương. Chúng ta không thê tìm thấy “tự 
ngã” thực sự từ thực chất thân xác đó. 

Aniccaffa: Vô thường; “Chẳng có gì tồn tại rõ ràng hơn 


I?? 


là biên đôi!” (vạn vật đêu phải trải qua biên đôi). 


Apacayanammaya: Tính khiêm tôn, nhún nhường. 

Apayamukha: Xin đọc Road to Ruin (đường dân đến 
hủy diệt). 

Atthacariya: Sự trợ giúp đầy yêu thương; làm lợi cho 
nhau; hạnh kiểm tốt; khi chúng ta nói về điều hay lẽ phải 
(điều tốt điều xấu) dựa trên hiểu biết lẫn nhau và dựa trên 
Phật Pháp chúng ta đã tìm hiểu học hỏi, chúng ta đã tận dụng 
lẫn nhau. 


205 


Baap: Tình tấn bất thiện khởi lên do duyên quả dị thục 
hành vi bất thiện; điều xấu, tính xấu xa độc ác. 


Bhayana: Tu tập hành thiền; cũng ám chỉ đến việc nhắc 
đi nhắc lại một đoạn từ hay một “câu thần chú” (manfra). 

Bhavanamaya: xin đọc mục từ Bhavana. 

Boonya: Tinh tấn thanh tịnh do các nghiệp thiện hay 
nghiệp công đức khởi lên; tính ngay thăng đạo đức. 

Caga: Hysinh, vật hiến tế. 

Dưma: Tự kiềm chê. 

Dana: Hành vi bố thí; tính rộng lượng. 

Danarmmaya: Xin đọc mục từ Dana. 


Dhamữna: Được tách ra thành ba ý nghĩa chính: Thứ 
nhất: “Bản chất thiện” (thanh tịnh) tồn tại nơi hiện hữu và 
trong mối tương quan với bản chất đó; thứ hai: những lời dạy 


làm sao chứng đạt “Bản chất thiện” đó; thứ ba: việc tu tập 
những lời dạy đó giúp dẫn đến phát triển những thói quen tốt. 


Dhamunadesanamaya: Thuyết Pháp. 
Dhammassavanaimaya: Hành vi nghe thuyết Pháp. 


Ditthujukanưna: Qui trình ta tiến hành để tạo ra quan 
điểm về cuộc sống. 


Duggafi: Nơi chỗn hay các cõi hiện hữu bất hạnh và 
thiếu may mắn, đường hướng hiện hữu thiểu não. 


206 


Dukkhafa: Đau khổ; ám chỉ đến phẩm chất các vật 
không giữ được chính nhân duyên của mình do thiên nhiên 
đem lại và phải bị hủy hoại cho đến khi các vật đó hoàn toàn 
biến mất. 

Eight Precepífs: Bát giới (tắm qui luật) tạo tư cách đạo 
đức chúng ta có thể lựa chọn để sống bằng cách tu tập tính 
tình và tạo ra được lượng công đức (boony4) to lớn: 


Bát giới bao gồm: không sát sanh, không lấy của không 
cho, hay phạm phải tà hạnh trong các dục hay ngoại tình; 
không nói lời vọng ngữ, không say đắm rượu men rượu nấu; 
không trang điểm, vàng vòng, thuốc thơm, đeo vòng hoa, xức 
nước hoa, hay chạy theo thời trang, mặc y phục lộ liễu, kiềm 
chế nhảy múa, ca hát, nghe nhạc, hay tham dự cuộc tiêu khiển 
bên ngoài; ngủ nghỉ trên giường nệm không cao quá bốn tắc, 
không dùng bữa sau ngọ. 


Tất cả những qui luật này nhằm giúp giảm bớt các lậu 
hoặc (ki!esa), đặc biệt là ước muốn dâm dục và cho phép 
chúng ta tập trung vào việc tu luyện thanh tịnh. 

Fe Precepfs: Ngũ giới tu tập đức hạnh ta có thể chọn để 
sống theo nhờ đó mà xây dựng cá tánh bản thân cho tốt và 
giúp tạo ra nhiều công đức (boony4); 

Ngũ giới gồm có: không sát sanh, không lấy của không 
cho, không tà hạnh trong các dục, hay ngoại tình; không nói 
lời vọng ngữ; kiêng không dùng rượu men rượu nấu. 


207 


Một cách nhìn tích cực về vấn đề này như sau: Cứu sanh 
mạng tha nhân và các sanh vật khác; tôn trọng của cải của 
người khác, không lấy của không cho; kiềm chế tình cảm và 
tham dục; nói ra những lời tích cực và lương thiện, biến điều 
tiêu cực thành tích cực; kiêng không sử dụng rượu men rượu 
nấu (những chất gây nghiện). 


Four Requisifes: Tứ vật dụng, Bốn điều thiết yêu chúng 
ta cần sử dụng để có thể duy trì cuộc sống: y phục, thực phẩm, 
trú xứ và thuốc chữa bệnh. 

Bốn Hình thức từ tâm phổ quát: bốn giới đức giúp cho 
việc bố thí trở thành mối tương quan thành công: bố thí, 
chánh ngữ, ân cần giúp đỡ, và vai trò chính đáng. 


Gharavas-dhamma: một bộ Giới luật gồm bốn pháp 
dành cho những người quản ø1a. 


Heaven and Hell: Thiên đàng và địa ngục: 


“Chúng ta có nên hiểu rằng theo nguyên lý boonya (fạo 
công đức) cuộc sông vẫn tồn tại sau khi chết. Hầu hết các tôn 
giáo đều coi thiên đàng là một nơi thanh tịnh và tràn ngập ánh 
sáng. Chúng ta thử nhìn xem lực hấp dẫn của cục nam châm: 
có hai lực tương hợp nhau giữa các đặc tính có sức hút (nam 
châm) đề hòa hợp với nhau và phối hợp với nhau. Cũng giống 
như vậy, nếu chúng ta muốn lên thiên giới, chính chúng ta cần 
phải trở nên thanh tịnh, khi đã trở nên thanh tịnh sỐ lượng tinh 
tấn thanh tịnh (boonya) tích lũy được sẽ tinh luyện tâm chúng 


208 


ta đến một mức độ nào đó và tự động đưa chúng ta tới thiên 
cõi đó. Chính vì thế chúng ta càng chứng được nhiều Đooønya 
bao nhiêu thời tâm của ta càng trở nên thanh tịnh bấy nhiêu và 
chúng ta sẽ được cư trú ở một nơi tốt hơn. Thiên đàng được ví 
như một ngày nghỉ lễ và chi phí của kỳ nghỉ được xác định do 
chúng ta đã tích lũy được bao nhiêu công đức trong suốt cuộc 
đời của chúng ta. 


Ai tạo ra Thiên đàng? Không biết chứ gì? Có một người 
Gotama ta thường quen gọi là Đức Phật vừa mới nhìn thấy 
cảnh đó và nói cho chúng ta biết về sự hiện hữu của thiên cõi 
đó và làm cách nào người ta tới đó được. Ngài vừa đưa ra cho 
chúng ta những câu giải đáp liên quan đến những khó khăn 
trong tình huống hiện thời. Bởi lẽ đó là điều vô cùng quan 
trọng. Một khi chúng ta trở nên thanh tịnh hoàn hảo thời 
chúng ta có thể tìm thấy giải đáp sâu xa hơn cho cuộc sống, 
nhưng không phải trước đó. 


Về phía bên kia, nêu chúng ta tạo ra quá nhiều hành vi bất 
thiện (bzap), thời tâm của ta sẽ trở nên nặng nề, bẩn thiu, và 
chúng ta sẽ chìm trong địa ngục sau khi qua đời. Ai đã tạo ra hỏa 
ngục? Chúng ta không biết! Nhưng Đức Phật nói rằng địa ngục 
có tồn tại. Ngài không nói chúng ta phải tin, ngài nói cho chúng 
ta nên tự tìm kiếm cho chính mình giống như người cũng đã làm 
như vậy. Có một chuyện kế về hai người đang tranh cãi về địa 
ngục như sau: người thứ nhất tranh cãi dữ dằn: “không tin có địa 
ngục”. Người thứ hai chỉ cười và nói, “thế thì ngài đã tin rồi 
đấy!”. Nhận ra điều này trong cuộc sống, như vậy chúng ta sẽ có 


209 


hai lựa chọn: Hãy làm điều thiện để có được công đức (boonya), 
hay làm điều bắt thiện và lãnh lấy dị thục quả bất thiện. Điều đó 
là do chúng ta chứ không do người nào khác. 

Hữi:Xâu hỗ do thực hiện những nghiệp bắt thiện. 

Kalayanarmmiífa: Bạn hữu thiện; một người bạn đích 
thực; là người hướng dẫn chúng ta trên bước đường tiến tới 
tầm nhìn đúng đắn trong cuộc sống. 

Kamma (tiếng Phạn ghi là Karma): Một từ trung tính 
có nghĩa một hành vi cố ý, hành động. 

Khandi: Kham nhẫn (chịu đựng). 

Kilesa (cũng còn viết là Gilesa): Yêu tô bất tịnh liên 
quan đến tâm; tức là, tham, dục, sân, sa đọa, si; làm cho tâm 
trở nên ô uế, và biến tâm thành thô thiển, bất động, bướng 
bỉnh và không dễ dàng xử lý. 

Law_ of Kammna: Luật Nhân quả là luật tự nhiên chỉ 
phối vạn vật hiện hữu; dựa trên mối quan hệ qua lại giữa 
nguyên nhân và hậu quả. 

Nibbana (tiếng Phạn: Nirvana): Là nơi những kẻ nào 
chứng vô thượng trí tuệ về cõi đời này và về toàn vũ trụ và đã 
tự mình được tinh luyện không còn để lại chút tàn dư nào. 


Offappa: Biết sợ nghiệp bắt thiện do quả dị thục để lại. 


Parami: Chánh tỉnh tấn do duyên quả dị thục hiến 
chính cuộc sống mình để thực hiện các thiện nghiệp, toàn 
thiện và toàn hảo. 


210 


Patidanamaya: Hoan hỷ với thiện nghiệp tha nhân đã 
thực hiện và ø0⁄#Zng công đức làm quả dị thục cho nghiệp 
thiện đó. 

Pattidanamaya: Hồi hướng các công đức (boonya). 


Piyavaca: Lời nói dễ nghe, lời nói nhã nhặn; chúng ta 
nên tỏ ra nhã nhặn khi tranh luận vì chúng ta không muốn làm 
tốn thương đến người khác. 


Pursuit of Perfection (theo đuổi toàn thiện): Ám chỉ 
đến chánh đạo ta quyết định theo khi đốc sức của cuộc đời để 
theo đuôi và thực hiện thiện nghiệp và loại bỏ đến tận sốc rễ 
những lậu hoặc (k/!esa) khỏi tâm của chính mình và của tha 
nhân; khi theo đuổi toàn thiện, ta nguyện hy sinh mạng sống 
mình để thực hiện thiện nghiệp và kết quả đem lại là việc hình 
thành toàn thiện trong tâm. 


Roads to Ruin: Bất kỳ con đường, nghề nghiệp hay 
hành động có đích điểm cuối cùng là dẫn đến hủy hoại; bao 
gồm cả: tiêu thụ và phân phối chất gây nghiện; Vui chơi giải 
trí về ban đêm và tiệc tùng liên hoan; tham đắm tà hạnh trong 
các dục, như năng lui tới phòng trà quán rượu, rạp hát, các hội 
quán khiêu vũ, v.v... đánh bạc; kết thân với “người ngu”; 
chây lười. 

Sacca: Chân đề. 


Sugaíf: Cõi hiện hữu sung sướng và hạnh phúc; thiên 
đàng. 


211 


Samanaffafa: Những vai trò chánh đáng: cách đối xử 
ngang nhau và vô tư; mỗi thành viên đều phải gánh lấy trách 
nhiệm ngay cả bên trong cũng như bên ngoài gia đình. 


Trong những cuộc hôn nhân truyền thống, điều này có 
nghĩa là người chồng phải là một người cha tốt, và người vợ 
phải là một người mẹ gương mẫu. Trong các gia đình không 
theo truyền thống, những người bạn đời nên thảo luận đâu là 
vai trò họ phải đảm nhận và cùng nhau bàn bạc để thực hiện 
vai trò đó đem đến thành công. 


Samnadifthi: Có cái nhìn chính xác về cuộc sống 
(chánh kiến) chánh đạo đầu tiên trong Bát Chánh Đạo. 


Samafha: An tịnh, thanh thản, là bước hành thiền đầu tiên 
đề chứng tâm an tịnh và tâm thanh thản. Đây là một trong những 
yêu tố tâm linh (tâm chỉ phần) trong “tâm thiện”. Thiếu thanh tịnh 
tâm (samarha) ta không thể tiến tới hành thiền quán (vipassana) 
trong đó ta có thê trạch pháp và khám phá ra chân đề. 


Sangahavafthu: Bốn dạng tâm từ phố quát: Bồ thí, 
chánh ngữ, giúp đỡ lẫn nhau và đóng vai trò chính đáng. Ám 
chỉ đến giúp đỡ người khác để có thể phát triển một xã hội 
đoàn kết. 

Sữngha: Tăng Đoàn; một cộng thê những người tận hiến 
hoàn toàn cả cuộc đời mình để có thê trực tiếp cảm nhận được 
ý nghĩa của Phật Pháp, chánh đạo và chánh quả Niết bàn. 


Safi: Chánh niệm, ý thức được rõ ràng điều gì ta đang 
làm và điều gì đang xảy ra chung quanh ta. 


2i 


Sila: Giới luật, việc kiềm chế liên quan đến các hành vi 
thể chất, tâm linh và thân hành. 


Silarmmaya: Xem mục từ Sïla. 


Sponfaneousiy-BornBeing: Sanh tự nhiên. 

“Về mặt tích cực”: Sau khi chết có một số người được 
tái sanh vào cõi Thiên đàng làm thiên thần. Trình độ phát triển 
của dạng thiên thần này đã đạt đến một mức độ nào đó và 
không cần phải sanh ra từ bụng mẹ. Hạng người này được 
sinhra do sức mạnh và mức độ: tinh tấn thanh tịnh nơi các 
nghiệp thiện hay nghiệp công đức họ đã tích lũy được. 
Boonya chính là “thực phẩm” giúp họ tồn tại nơi cõi đó. 


“Về mặt tiêu cực”: Sau khi qua đời có một số chúng sanh 
phải tái sanh vào địa ngục ở mức độ khác nhau. Những chúng 
sanh đó phải chịu tra tấn ngay tức khắc. Đó là do kết quả tỉnh 
tấn bất thiện khởi lên từ các nghiệp bất thiện họ đã làm. 


Đây chính là lý do Đức Phật đã thảo luận về thiên đàng, 
địa ngục và cách chúng sanh không phải sanh ra từ bụng mẹ 
để chúng ta không được coi thường những hành động của 
mình. Làm sao chúng ta có thê thấy được mình đang sống phù 
hợp hay không với chánh Pháp? Một là chúng ta có thể hành 
thiền cho đến khi nào tự mình nhận ra điều đó hay là phải chết 
và phát hiện ra điều đó cực kỳ khó khăn. Đây chính là một lý 
do nữa khiến chúng ta phải tỏ lòng biết ơn cha mẹ chúng ta. 
Vì các ngài đã dạy cho chúng ta sự thật này và làm sao đem ra 
thực hành trong cuộc sống. 


213 


Theravada: Học thuyết của các Trưởng lão; được coi 
như là “Phật giáo chính thống”. Thường được gọi là Phật giáo 
Nguyên thủy (Phật giáo Nam tông). 


Tripưữaka: Kinh Phật Päli, thường được gọi là Kinh 
Tam Tạng. Nguồn Kinh Phật giáo có từ thời Đức Phật. 

Tilakkana: Ba đặc tính phố quát; đó là Vô Thường, 
Khổ và Vô Ngã. 

Vara: Tăng thịnh và hạnh phúc, tương tự như chúc 
người nào đó nhận được điều tốt lành nhất; đây là một lời 
chúc phước. 

Veyyavaccdmaya: Cnúp đỡ người khác. 

Vipassana: Thiền quán; rõ ràng, thâm sâu và sáng suốt 
là kết quả do việc tu luyện vì hành thiền phát triển được nền 
tảng tịnh thiền vững chắc. 


214 


Thư mục và Tham khảo 


Eitzen, Z1nn và D. Stanley, “Diversity in American 
Families” Nhà xuất bản Harper and Row, New York, 1987. 


Somdet Phra Maha Samana Chao Krom Phraya 
VịjJirananavarorasa, Navakovada, Mahamakuta 
Rajavidyalaya, Bangkok, 2000. 


A.P. Buddyadata Mahathera, Concise Päli-English 
Dictionary, Colombo Apothecarles Co,. Ltd., Colombo 1968. 


Luang Phaw DhammaJayo, Journey to Joy, Foundafion 
o£ Wisdom Perfection, Bangkok, 2008. 


215 


Truy nguôn lời dạy của Đức Phật 
Phân loại Phật Pháp theo số thứ tự 


Nhóm bốn pháp: 

Bồn nghiệp dẫn đến Tâm thanh tịnh (Vuddhi): 

1. Tìm cho được một vị thiền sư tốt; một đạo sư tiêu biểu 
(SaDDUTISasamseva). 

2. Lắng nghe Phật Pháp nơi vị bậc Thánh cho đến khi bạn 
rõ hiểu và có thể xác định đúng đắn những lời dạy đó 
(Saddhamnassavana). 

3. Niệm quán tưởng và nghiền ngẫm những lời dạy đó; 
giải đoán điều tốt điều xấu trong đó và chỉ nắm giữ điều tốt và 
loại bỏ điều xấu (Yonisamanasikãära). 

4. Đem ra thực hành giáo lý đó để đem lại lợi đường và 
giá trị; thực hành lời dạy đó để nhanh chóng tu luyện được 
thói quen tốt (/Dhammãnudhammapatipatri). 


Bốn gương sáng dành cho tha nhân: 


1. Lời nói 
2. Đúng thời 
3. Sạch sẽ 


4. Có tổ chức 


Bốn giới dành cho các gia chủ (GŒharãvasa-dhamưna): 


216 


1. Trung thực và lương thiện (Sacca). 
2. Biết kiềm chế tâm (Dama). 


3. Lòng bao dung; kiên nhẫn trước nghịch cảnh; kham 
nhẫn (Khamii). 


4. Có khả năng từ bỏ của cải và biết bồ thí cho những người 
thích hợp đê biệt sử dụng vào điêu cân thiệt; ly dục (Caga). 

Bốn con đường dẫn đến hủy diệt (4pãyamukha): 

1. Trở thành kẻ ăn chơi trác táng; quyên rũ người khác. 

2. Trở thành kẻ nghiện ngập. 

3. Trở thành kẻ cờ bạc. 

4. Cận thân với hạng người bắt thiện. 

Dựa trên bốn thành kiến (Agii): 

I. Ái dục (Chandägafi). 

2. Sân hận(Đosagari). 

3. Sân si và ngu dốt (Mfohägai). 

4. Thành kiến do sợ hãi (8hayägaii). 

Bốn dạng tâm từ phố quát (Sangahavarthu): 

1. Bồ thí (Dana). 

2. Lời nói lịch sự và dễ nghe (Piyavãc4). 

3. Hỗ trợ và giúp đỡ giàu tình thương; làm tốt cho tha 
nhân (Affhacariya). 

4. Đối xử công bằng không kiêu căng; cởi mở phóng 
khoáng; trong bôi cảnh gia đình, điêu này ám chỉ đên mọi 
người nên hiêu rõ vai trò của mình phải lãnh nhận như là 


217 


thành viên trong gia đình và thực hiện vai trò đó một cách 
toàn vẹn (Szmãnaf1a14). 


Tứ thần túc (/4dhipäda): 


1. Thoải mái và hoan hỷ trong công việc của mình 
(Chanda). 


2. Siêng năng tỉnh cần trong công việc mình lãnh nhận 
(Viriya). 


3. Toàn tâm toàn lực chú tâm đến công việc có liên quan 
không bỏ qua điều gì (Ci4). 


4. Chuyên cân nghiên cứu, suy tư và điều tra những gì có 
liên quan (mams4). 


Nhóm năm pháp: 

Ngũ giới (Sila) 

I. Kiềm chế không sát sanh bất kỳ sinh vật nào 
(Panđtipata veramani). 


2. Kiềm chế không trộm cướp; không lấy của không cho 
(Adinnadana veramanl). 


3. Kiềm chế không phạm tà hạnh trong các dục 
(Kjamesumicchacara veramani). 


4. Kiêm chê không nói lời vọng ngữ (Musavadä veramani). 


5. Kiềm chế không sử dụng thức uống gây nghiện 
(SuramerayamaJ]amadatthjana veramami). 


218 


Nhóm sáu pháp: 


Sáu con đường dẫn đến hủy diệt (4pjäyamukha): 


1. 


Uống rượu mạnh gây nghiện. 


2. Lang thang bên ngoài vào ban đêm; tụ điểm giải trí 
vào ban đêm. 


3. 


Ham mê lui tới những nơi tiêu khiên: nhà hát, vũ 


trường và quán bar, hộp đêm, v.v... 


4. Chơi cờ bạc. 


5. 
6. 


Cận thân với ác nhân, kêt thân làm bạn và làm đôi tác. 


Chây lười làm biếng. 


Mười phương hướng đáng kính trọng: 


1. 


Hướng Đông biểu thị cha mẹ (Puratthima-disä). 


2. Hướng Nam biểu thị đạo sư (Dakkhina-dis4). 

3. Hướng Tây biểu thị gia đình (Pacchima-disä). 
4. 
hộ 
6 


Hướng Bắc biểu thị bạn thân (Urtara-disa). 


.. Hướng dưới biểu thị bề tôi (Hetthima-disä). 


. Hướng trên biểu thị bậc thánh và chúng sanh giới đức 


(Uparima-disaä). 


219 


220 


Mục LỤC 


Lời dịch giả 
Lời đề tặng 
Lời nói đẫu 
Lời giới thiệu 

PHẦN I: CUỘC SÓNG GIA ĐÌNH 
Chương I: Gia đình là gì? 
Chương 2: Những suy tư trước khi khởi sự lập gia đình 
Chương 3: Bốn khó khăn trong hôn nhân 
Chương 4: Bốn bí quyết tránh khó khăn trong hôn nhân 
Chương 5: Giữ cho gia đình được sống động 


Chương 6: Con cái chào đời 


PHẦN II: NUÔI DẠY CON NGOAN 
Chương 7: Nuôi dạy con ngoan 
Chương §: Tạo dựng thói quen tốt 
Chương 9: Vai trò của bậc làm cha làm mẹ 
Chương 10: Con cái ngoan ngoãn. Dạy dỗ chúng ra sao 
Chương II: Tiền bạc, tiêu khiên và internet 
PHẦN II: NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG GIA ĐÌNH 


221 


17 


25 
27 
31 
34 
43 
47 


55 
67 
70 
74 
78 


Chương 12: Có gì sai với con tôi? 


Chương 13: Các cặp vợ chồng 


PHẢN IV: HÒA HỢP TRONG GIA ĐÌNH 
Chương 14: Tạo hòa hợp trong gia đình 
Chương 15: Chia sẻ trách nhiệm 
Chương 16: Những người xóm giềng 
Chương I7: Chăm sóc người thân bệnh nặng 
Chương 1§: Những ngày cuối đời của các cụ 


Chương 19: Tình yêu vô điều kiện của cha mẹ 


PHẦN V: SỰ THẬT TRONG GIA ĐÌNH 
Chương 20: Tuệ tri trong gia đình 
Chương 21: Bậc Đạo sư đích thực 
Chương 22: Thiện nghiệp và hậu quả đem lại 
Chương 23: Luật Nhân quả 
Chương 24: Tiêu chuẩn bố thí và công đức (boonya) 
Chương 25: Hành vi kiềm chế 
Chương 26: Hành thiền trong gia đình 
Chương 27: Giá trị cuộc sống 
Chương 28: Sửa soạn cuộc hành trình 
Chương 29: Tâm Pháp 


69 
96 


109 
113 
115 
119 
124 
129 


135 
140 
143 
146 
155 
160 
1ó6 
169 
172 
177 


PHẢN VI: KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP HÀNH THIÊN 


22 


Chương 30: Kỹ xảo hành thiền phổ quát đề 
chứng thư giản và hoan hỷ 


Chương 31: Kỹ xảo hành thiền cơ bản để 
chứng tâm an tịnh 


Chương 32: Rải tâm từ 


Chương 33: Mười bài tập dành cho học viên hành thiền 


PHẢN VII: PHỤ LỤC 
Bản chú thích thuật ngữ 


Thư mục và tham khảo 


Truy nguồn lời dạy của Đức Phật, phân loại Phật Pháp 
theo số thứ tự 


222 


183 


186 
193 
198 


203 
213 


214 


GIA ĐÌNH NGÀY NAY 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đôc - Tông Biên tập 


NGUYÊN THỊ THANH HƯƠNG 


Biên tập: CHU THỊ KIM TRANG 
Sửa bản in: TRÀN MINH 
Trình bày: TK. SIÊU MINH 
Bìa: TN. QUANG KIÊN 


NHÀ XUẤT BẢN TỎNG HỢP 
THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH 
62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1, TP. HCM 
ĐT: 38225340 - 38296764 - 38247225 - Fax: 84.8.38222726 
Email: tonghop@nxbhcm.com.vn 
Sách online: www.nxbhem.com.vn 
Ebook: www.sachweb.vn 


Thực hiện liên kết: 
_ Thư viện Phật giáo Nguyên thủy 
171/10 Quốc Lộ 1A, P. Bình Chiếu, Q. Thủ Đức, TP. HCM 


In lần thứ : 1, số lượng: 1.500 cuốn, khổ: 14.5x20.5 em 

Tại: Xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng 

Địa chỉ: 510 Trường Chinh, P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM 
XNĐKXB số:1746-2014 /CXB/02-170/THTPHCM ngày 25/8/2014 
QĐXB số: 1206/QĐ-THTPHCM-2014 ngày 19/9/2014 

ISBN: 978-604-58-2757-4 

In xong và nộp lưu chiều tháng 10 năm 2014 


224 


PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 
ỦNG HỘ ÁN TÓNG KINH SÁCH 


.. Gia đình Lệ Thêm: 20.000.000 đồng 

.. Gia đình Diệu Huấn: 15.000.000 đồng 

TN. Quang Lộc- Hà Thế Hưng: 5.000.000 đồng 
. Đại đức Phước Văn: 100.000 đồng 

Tu nữ Diệu Định: 500.000 đồng 

.. Gia đình Nhân Thủy: 500.000 đồng 

. Nguyễn Thanh Bạch 200.000 đồng 

. Cậu Bình, Cô Nhã: 100.000 đồng 

. Cậu Điền, Cô Vân: 100.000 đồng 

I0. Gia đình cô Hoa, Tâm, Hà: 100.000 đồng 
11.Gia đình cô Trang, Cậu Vinh: 100.000 đồng 
12.Tu nữ Huệ Sơn: 200.000 đồng 

13.Tu nữ Ngọc Tín: 300.000 đồng 

14.Tu nữ Nguyên Tuệ: 100.000 đồng 

15.Tu nữ Diệu Hải: 50.000 đồng 

16.Tu nữ Phước Viên: 50.000 đồng 

17.Tu nữ Diệu Từ: 100.000 đồng 


\© Gœ m O P0 B 


2 


18.Tu nữ Diệu An: 100.000 đồng 

19.Tu nữ Diệu Hương: 100.000 đồng 

20.Gia đình Trúc, Tâm, Kha: 50.000 đồng 

21. Ông Lưu Phát Lai: 100.000 đồng 

22. Bà Lê Thị Hai: 50.000 đồng 

23.Gia đình Cô Nghĩa: 50.000 đồng 

24.Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thanh Hiệp: 
50.000 đồng 

25.Cô Thu Kỳ Viên: 100.000 đồng 

26.Gia đình Minh Khôi, Kim Loan: 50.000 đồng 

27.Gia đình Đức Hạnh, Công Danh: 200.000 đồng 

28.Gia đình Nguyễn Diễm Truyền: 50.000 đồng 

29.Phạm Phú Giáp, Phạm Phú Khải: 50.000 đồng 

30.Gia đình T¡ Na, Pd. Chơn Đức. Hồi hướng mẹ 
Trần Thị Quế: 300.000 đồng 

31. Gia đình Cô Thu, Lương Anh Dũng: 50.000 đồng 

32.Gia đình Lan Hương: 100.000 đồng 

33.Gia đình Ba Sang: 100.000 đồng 

34.Gia đình Phạm Hữu Vinh: 100.000 đồng 

35.Gia đình Cô Hạnh: 50.000 đồng 

36.Gia đình Nguyệt Pháp Luân: 50.000 đồng 

37.Tu nữ Nguyệt Quang: 20.000 đồng 

38.Phật tử: 20.000 đồng 

39.Trần Thanh Tú, Trần Anh Dũng: 500.000 đồng 


226 


40.Ngô Thị Ngọc Quyên: 100.000 đồng 

41.Nguyễn Quang Tân Thanh, Nguyễn Tân Quang: 
200.000 đồng 

42.Lê Nhật Quang: 100.000 đồng 

43.Mai Thu Hương: 100.000 đồng 

44.Mai Tuấn Anh: 100.000 đồng 

45.Phạm Thị Linh Nhâm: 

46.Phùng Nguyễn Hải Phương, Phùng Nguyễn 
Tấn Dũng: 500.000 đồng 

47.Lê Thảo Ngọc Hân: 100.000 đồng 

48. Biện Nguyễn Quang Huy, Biện Nguyễn Anh Thư: 
200.000 đồng 

49. Tràn Đức Anh, Trần Lê Hà Phương: 100.000 đồng 

50.Nguyễn Văn Bửu: 100.000 đồng 

51.Tu nữ Diệu Minh: 100.000 đồng 


2af 


